NGUYÊN ĐỨC THÂM (Chủ biên) 
ĐOAN DUY HINH 
NGUYÊN PHƯƠNG HÔNG 


NGUYÊN ĐỨC THÂM (Chủ biên) 
ĐOÀN DUY HINH - NGUYÊN PHƯƠNG HỒNG 


Bài tập 
VẬT LÍ 7 


(Tái bản lần thứ tám) 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


Bản quyền thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 
01—2011/CXB/759-1235/GD Mã số : 2B706TI 


Chương l 


QUANG HỌC 


Bài ƒ 
NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG - NBUŨN SÁNB VÀ VẬT SÁNG 


1.1. Vì sao ta nhìn thấy một vật 2 
A. Vì ta mở mắt hướng về phía vật. 
B. Vì mắt ta phát ra các tia sáng chiếu lên vật, 
C. Vì có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta. 
D. Vì vật được chiếu sáng. 
1.2. Hãy chỉ ra vật nào dưới đây không phải là nguồn sáng 2 
À. Ngọn nến đang cháy. 
B. Vỏ chai sáng chói dưới trời nắng. 
C. Mặt Trời. 
D. Đèn ống đang sáng. 


{.Â. Giải thích vì sao trong phòng có cửa gỗ đóng kín, không bật đèn, ta không, 
nhìn thấy mảnh giấy trắng đặt trên bàn ? 


1.Ä. Ta đã biết vật đen không phát ra ánh sáng và cũng không hắt lại ánh sáng 
chiếu vào nó. Nhưng ban ngày ta vẫn nhìn thấy miếng bìa màu đen để trên 
bàn. Vì sao 2 
1.5. Ta có thể đùng một gương phẳng hướng ánh nắng chiếu qua cửa số làm sáng 
trong phòng. Gương đó có phải là nguồn sáng không 2 Tại sao 2 
1⁄8. Khi nào ta nhận biết được ánh sáng ? 
A. Khi ta mở mắt. 


Ũ 


B. Khi có ánh sáng đi ngang qua mắt ta. 
C. Khi có ánh sáng lọt vào mắt ta. 
D. Khi đặt một nguồn sáng trước mắt. 


2. BTVÀTLI7-A Š 3 


1.7. 


18, 


1.8. 


Khi nào ta nhìn thấy một vật 2 

A. Khi vật được chiếu sáng. 

B. Khi ta mở mắt hướng về phía vật. 
€, Khi vật phát ra ánh sáng. 


D. Khi có ánh sáng từ vật đến mắt ta. 


Ban ngày trời nắng, dùng một gương phẳng hứng ánh sáng Mặt Trời, rồi 
xoay gương chiếu ánh năng qua cửa số vào trong phòng. Gương đó có phải 
là nguồn sáng không ? Tại sao 7 

A. Là nguồn sáng vì có ánh sáng từ gương chiếu vào phòng. 

B. Là nguồn sáng vì gương hát ánh sáng Mặt Trời chiếu vào phòng. 

C. Không phải là nguồn sáng vì gương chỉ chiếu ánh sáng theo một hướng. 
D. Không phải là nguồn sáng vì gương không tự phát ra ánh sáng. 


Vật nào dưới đây không phải là nguồn sáng ? 
A, Mặt Trời. 

B. Ngọn nến đang cháy. 

€. Con đom đóm lập loè. 

Ð. Mặt Trăng, 


1.18. Trường hợp nào dưới đây ta không nhận biết được một miếng bìa màu đen ? 


A. Dán miếng bìa đen lên một tờ giấy xanh rồi đặt dưới ánh đèn điện. 
B. Dán miếng bìa đen lên trên một tờ giấy trắng rồi đặt trong phòng tối. 
C. Đặt miếng bìa đen trước một ngọn nến đang cháy. 


D. Đặt miếng bìz đen ngoài trời nắng. 


1.11. Trường hợp nào dưới đây ta nhận biết được một miếng bìa màu đen 


A. Dán miếng bìa màu đen lên trên một tờ giấy trắng rồi đặt trong phòng tối. 

B. Dán miếng bìa mầu đen lên trên một cái bảng đen rồi đặt dưới ngọn 
đèn điện đang sáng. 

€. Dán miếng bìa màu đen lên trên một tờ giấy màu xanh đặt ngoài trời 
lúc ban ngày. 


D. Đặt miếng bìa màu đen lên bàn trong phòng tối. 


1.12. 


1.18 


1.14. 


1.18. 


Vật nào dưới đây không phải là vật sáng 2 

A. Ngọn nến đang cháy. 

B. Mảnh giấy trắng đặt dưới ánh nắng Mặt Trời. 
C. Mảnh giấy đen đặt dưới ánh nắng Mặt Trời. 
D. Mặt Trời. 


Ta nhìn thấy bông hoa màu đỏ vì 
À. bản thân bông hoa có màu đỏ. 
B. bông hoa là một vật sáng. 

C. bông hoa là một nguồn sáng. 


D. có ánh sáng đồ từ bông hoa truyền đến mắt ta. 


Ban đêm, bạn Hoa ngồi đọc sách ở dưới một ngọn đèn điện. Hoa nói rằng. 
sở đĩ bạn Ấy nhìn thấy trang sách vì mắt bạn ây đã phát ra các tia sáng 
chiếu lên trang sách. Hãy bố trí một thí nghiệm chứng tỏ lập luận của bạn 
Hoa là sai. 


Ban đêm, trong phòng tối, ta nhìn thấy một điểm sáng trên bàn. Hãy bố tí 
một thí nghiệm để kiểm tra xem điểm sáng đó có phải là nguồn sáng không. 


8ải 2 


SƯ TRUYỀN ÁNH SÁNG 


¿.1. 


L22 


2.3. 


2À. 


Tại một điểm C trong một hộp kín có 
một bóng đèn điện nhỏ đang sáng 
(hình 2.L). 

a) Một người đặt mắt ở gần lỗ nhỏ A trên 
thành hộp nhìn vào trong hộp, người đó 
có nhìn thấy bóng đèn không ? Vì sao ? 


b) Vẽ một vị trí đặt mắt để nhìn thấy 


bóng đèn. 


Trong một buổi tập đội ngũ, đội trưởng 
hô : "Đăng trước thẳng", em đứng trong 
hàng, hãy nói xem em làm thế nào để 
biết mình đã đứng thẳng hàng chưa ? 
Giải thích cách làm. 


Hãy vế sơ đồ bố trí một thí nghiêm (khác 
trong sách giáo khoa) để kiểm tra xem 
ánh sáng từ một đèn pin được bật sáng 
phát ra có truyền đi theo đường thẳng 
không ? Mô tả cách làm. 


Trong một lần làm thí nghiệm, Hải dùng 
một miếng bìa có đục một lỗ nhỏ ở A. 
Đặt mắt ở M nhìn qua lỗ nhỏ thấy bóng 
đèn pin Ð sáng. Hải nói rằng, ánh sáng 
đã đi theo đường thẳng từ Ð qua A 
đến mắt. 

Bình lại cho rằng ánh sáng đi theo đường 
vòng ĐBAC rồi đến mắt (hình 2.2). 

Hãy bố trí một thí nghiệm để kiểm tra 
xem ai nói đúng 2 Ái nói sai ? 


Hình 2 1 


Hình 22 


25. Trong hình 2.3, hình nào vẽ đúng đường truyền của ánh sáng từ không khí 
(1) vào nước (2) ? 


q) 
(2) 


ø) 
(2 


Hìmh 23 


2.8. Trên hình 2,3 biểu diễn các tia sáng, mũi tên cho ta biết điều gì ? 
A. Ánh sáng đang chuyển động. 
B. Ánh sáng mạnh hay yếu. . 
C. Ánh sáng truyền đi nhanh hay chậm. 
D. Hướng truyền của ánh sáng. 


2T. Trong trường hợp nào dưới đây ánh sáng truyền theo đường thẳng ? 
A. Trong môi trường trong suốt. 
B. Đi từ môi trường trong suốt này sang môi trường trọng suốt khác. 
C. Trong môi trường đồng tính. 
D. Trong môi trường trong suốt và đồng tính. 


2.8. Đặt một bóng đèn pin đang bật sáng ' 
trước một tấm bìa có đục một lỗ thủng 


nhỏ O, Phải đặt mắt ở vị trí nào bên kia Si 
tấm bìa để có thể nhìn thấy dây tóc bóng ,H 
đèn (hình 2.4). \Ụ -K 
A.ỞI. B.ỞH. TL 
C.ÖK, D.ỚL. 

Hình 24: 


3. BTVẬTLÍ7-A : 


z8. Chùm sáng do dây tóc bóng đèn pin (đèn đang bật sáng) phát ra có tính chất 
nào dưới đây ? 
A. Song song. 
B, Phân kì. 
€. Hội tụ. 
D. Đâu tiên hội tụ, sau đó phân kì. 


#.10. Hình vẽ nào dưới đây biểu diễn đúng chùm tia sáng phát ra từ dây tóc bóng 
đèn đang sáng ? 


 £ tsff6 S7 


#.11. Làm thế nào để kiểm tra xem cạnh của một cái thước có thẳng không ? Mô 
tả cách làm và giải thích cách làm. 


3. BTVẶTLÍ7-B 


Bài ? 
ỨNE 


3.1. 


DỤNB BỊNH LUẬT TRUYỀN THẮNG CỦA ÁNH SÁNG 


Đứng trên mặt đất, trường hợp nào dưới đây ta thấy có nhật thực ? 

A. Ban đêm, khi Mặt Trời bị nửa kia của Trái Đất che khuất nén ánh sáng 
Mặt Trời không đến được nơi ta đứng. 

B. Ban ngày, khi Mặt Trăng che khuất Mặt Trời, không cho ánh sáng Mặt 
Trời chiếu xuống mặt đất nơi ta đứng. 

C. Ban ngày, khi Trái Đất che khuất Mặt Trăng. 


D. Ban đêm, khi Trái Đất che khuất Mặt Trăng. 


ä.4. 
34A. 


3.5. 


Đứng trên mặt đất, trường hợp nào dưới đây ta thấy có nguyệt thực ? 

A. Ban đêm, khi nơi ta đứng không nhận được ánh sáng Mặt Trời. 

B. Ban đêm, khi Mặt Trăng không nhận được ánh sáng Mặt Trời vì bị 
Trái Đất che khuất. 

C. Khi Mặt Trời che khuất Mặt Trăng, không cho ánh sáng từ Mặt Trăng tới 
Trái Đất. 

D. Khi Mặt Trăng che khuất Mặt Trời, ta chỉ nhìn thấy phía sau Mặt Trăng 
tối đen. 

Vì sao nguyệt thực thường xảy ra vào đêm rằm Âm lịch ? 


Vào một ngày trời nắng, cùng một lúc người ta quan sát thấy một cái cọc 

cao Im để thắng đứng có một cái bóng trên mặt đất dài 0.8m và một cái cột 

đèn có bóng dài 5m. Hãy dùng hình vẽ theo tỉ lệ lcm ứng với 1m để xác 

định chiều cao của cột đèn. Biết rằng các tia sáng Mặt Trời đều song song ? 

Nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng nhật thực ? 

A. Mặt Trời ngừng phát ra ánh sáng. 

B. Mặt Trời bống nhiên biến mất, 

C. Mặt Trời bị Mặt Trăng che khuất nên ánh sáng Mặt Trời không đến được 
mặt đất, 

D. Người quan sát đứng ở nửa sau Trái Đất, không được Mặt Trời chiếu sáng. 


3.8, 


31, 


3.18. 


10 


Nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng nguyệt thực ? 

A. Mặt Trăng bị gấu trời ăn. 

B. Mặt phản xạ của Mặt Trăng không hướng về phía Trái Đất nơi ta đang đứng. 
C. Mặt Trăng bỗng dưng ngừng phát sáng. 

D. Trái Đất chắn không cho ánh sáng Mặt Trời chiếu tới Mặt Trăng. 

Ta quan sát thấy gì khi nơi ta đứng trên mặt đất nằm trong bóng tối của 
Mặt Trăng 2 l | 

A. Trời bỗng sáng bừng lên. 

B. Xung quanh Mặt Trăng xuất hiện cầu vồng. 

C. Phần sáng của Mặt Trăng bị thu hẹp dần rồi mất hẳn. 

D. Trời bỏng tối sầm như Mặt Trời biến mất. 


Đêm rằm, ta quan sát thấy gì khi Mặt Trăng đi vào bóng tối của Trái Đất 2 
A. Mặt Trăng bừng sáng lên rồi biến mất. 

B. Phần sáng của Mặt Trăng bị thu hẹp dân rồi mất hẳn. 
C. Mặt Trăng tò ra một cách khác thường. 

D. Trên mặt đất xuất hiện một vùng tối. 


) 


Một vật cản được đặt trong khoảng giữa một bóng điện dây tóc đang sáng và 
một màn chắn. Kích thước của bóng nửa tối thay đổi như thế nào khi đưa vật 
cản lại gần màn chắn hơn ? 

A, Tăng lên. 

B. Giảm đi. 

C. Không thay đổi. 

D. Lúc đầu tăng lên, sau giảm đi. 


Đặt một ngọn nến trước một màn chấn sáng. Để mắt trong vùng bóng nửa 
tối, ta quan sát ngọn nến thấy có gì khác so với khi không có màn chắn ? 

A. Ngọn nến sáng yếu hơn. 

B. Ngọn nến sáng mạnh hơn. 

C. Không có gì khác. 

D. Chỉ nhìn thấy một phần của ngọn nến. 


đ.11. Hình nào dưới đây vẽ không đúng hình Mặt Trăng khi có nguyệt thực một 
phần (hình 3. L) ? 


A. B. ` C. D. 


Hình 3.1 


3.12. Vì sao khi đặt bàn tay ở đưới một ngọn đèn điện đây tóc thì bóng của bàn 
tay trên mặt bàn rõ nét, còn khi đặt dưới bóng đèn ống thì bóng của bàn tay 
lại nhoè 2 ' 


11 


BÀI 4 
ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG. 


À{. Trên hình 4.1 vẽ một tia sáng SIchếu  -Š 
lên một gương phẳng. Góc tạo bởi tia SĨ 
với mặt gương bằng 30”. Hãy vẽ tiếp tia 
phán xạ và tính góc phản xạ. 30° 
I 
Hình 4.1 
&2. Chiếu một tia sáng lên một gương phẳng 
ta thu được một tia phản xạ tạo với tia 
tới một góc 40”. Góc tới có giá trị nào 
sau đây ? 
A. 20”. B. 80”. 
C. 40”. D. 60°. 


§.3. Chiếu một tia sáng SĨ lên một gương 
phẳng (hình 4.2). 
a) Vẽ tia phản xạ. 
b) Vẽ một vị trí đặt gương để thu được 
tia phản xạ theo phương nằm ngang, ] 
chiều từ trái sang phải. Hình 4.2 


&.Ä. Một gương phẳng đặt trên mặt bàn nằm 
ngang, gần một bức tường thẳng đứng 
(hình 4.3). Dùng đèn pin chiến một tia 
sáng lên gương (lấy một miếng bìa 
khoét I lỗ nhỏ rồi dán lên mặt kính của 
đèn để tạo tia sáng), sao cho tia phản 
xạ gặp búc tường. Hãy vẽ hai tia tới 
cho hai tia phản xạ gặp bức tường ở 
cùng một điểm M. 


Hình 4.3 


12 


&.5. 


&.8, 


À.T. 


4.9. 


4.8. 


Chiếu một tia sáng SĨ lên một gương 
phẳng, ta thu được một tia phản xạ IR tạo 
với tỉa tới một góc 60” (hình 4.4). Tìm 
giá trị của góc tới ¡ và góc phản xạ r. 
A.i=r=60. B.i=r=30. 
C.i=20”,r = 40”. D.i=r= 1201. 


Chiếu một tía sáng vuông góc với mật 
một gương phẳng. Góc phản xạ r có giá 
trị nào sau đây 7 

A.r=909, B.r= 459. 

C.r= 180”. Đ.r=0. 


Chiếu một tia sáng SĨ theo phương 

nằm ngang lên một gương phẳng như 

hình 4.5, ta thu được tia phản xạ theo 

phương thẳng đứng. Góc SIM tạo bởi 

tia SĨ và mặt gương có giá trị nào 

sau đây ? 

A. 300. B. 45”. 

C..607. D. 90”. 

Chiếu một tia sáng SĨ lên một gương 

phẳng, tía phản xạ thu được nằm trong 

mặt phẳng nào ? 

A. Mặt pương. 

B. Mặt phẳng tạo bởi tia tới và mặt gương. 

C. Mặt phẳng vuông góc với tia tới. 

D. Mặt phẳng tạo bởi tia tới và pháp 
tuyến với gương ở điểm tới. 

Một tía tới tạo với mặt gương một góc 

120° như ở hình 4.6. Góc phản xạ r có 

giá trỊ nào sau đây ? 

A.r= 120. B.r= 60”, 

C.r=30°. D.r=45°. 


Hình 4.4 


Hình 4.5 


120 


Hình 4.6 
13 


3,10. 


&.11. 


3.12. 


Hai gương phẳng G;¡ và G; đặt song song 
với nhau, mặt phản xạ quay vào nhau. 
Tia tới SĨ được chiếu lên gương G¡ phản 
xạ một lần trên gương G¡ và một lần trên 
gương G; (hình 4.7). Góc tạo bởi tia tới 
SĨ và tia phân xạ cuối cùng trên gương 
G; có giá trị nào sau đây ? 

A. 0. B. 600. 

C. 45”. D. 907. 


Hai gương phẳng G, và G¿ đặt vuông góc 
với nhau, mặt phản xạ quay vào nhau. 
Tia tới SỈ được chiếu lên gương G; (hình 
4.8) lần lượt phản xạ trên gương G, rồi 
trên gương G„. Góc tạo bởi tia tới SĨ và 
tía phần xạ cuối cùng trên gương G¡; có 
giá trị nào sau đây ? 


Á. 180”. B 60. 
C. 45°. D. 900. 
Hai gương phẳng G, và G; có mặt phản 


xạ quay vào nhau và tạo với.nhau một 
góc œ (hình 4.9). Tia tới SI được chiếu 
lên gương G¡ lần lượt phản xạ một lần 
trên gương Œ\ rồi một lần trên gương 
G¿. Biết góc tới trên gương G¡ bằng 309. 


Tìm góc ơ để cho tia tới trên gương G¡. 


và tia phản xạ trên gương G; vuông góc 


: Với nhau. 


14 


K 


G¡ 


G; 


Hình 4.8 


œ 


Hình 4.9 


Bài 5 
ẢNH PỦA MỘT VẬT TẠ0 BửI BƯƠNE PHẲNE 


51. Nói về tính chất ảnh của một vật tạo 
bởi gương phẳng, tính chất nào dưới đây 
là đúng ? : 

A. Hứng được trên màn và lớn bằng vật. 

B. Không hứng được trên màn và bé 
hơn vật. : 

C. Không hứng được trên màn và lớn 
bằng vật. 

D. Hứng được trên màn và lớn hơn vật. 


5.2. Cho một điểm sáng Š đặt trước một 

gương phẳng, cách gương 5cm. 

1. Hãy vẽ ảnh của Š tạo bởi gương theo 
hai cách : ° 

a) Áp dụng tính chất ánh của một vật tạo 
bởi pương phẳng. 

b) Áp dụng định luật phản xạ ánh sáng. 

2. Ảnh vẽ theo hai cách trên có trùng „\%B 
nhau không ? , 607 


5.3. Một vật sáng AB đặt trước một gương 
phẳng (hình 5.I). Góc tạo bởi vật và 
mặt gương bàng 60”. Hãy vẽ ảnh của 
vật tạo bởi gương và tìm góc tạo bởi 
ảnh và mặt gương. A 

8. Cho một điểm sáng Š đặt trước một 
gương phẳng. 

a) Vẽ ảnh S của S tạo bởi gương (dựa 
vào tính chất của ảnh). : 


b) Vẽ một tia tới SI cho một tia phản 
xạ đi qua một điểm A ở trước s 


gương (hình 5.2). Hình 5.2 


Hình 5.1 


©Ẳ 


4.BTVẬTLI?-A` 15 


5.5, 


§.7 


5.10. 


16 


Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng 

không có tính chất nào dưới đây ? 

A. Hứng được trên màn và lớn bằng vật. 

B. Không hứng được trên màn. 

€. Không hứng được trên màn và lớn 
bằng vật. 

D. Cách gương một khoảng bằng khoảng 
cách từ vật đến gương. 


Một điểm sáng Š đặt trước một gương 
phẳng một khoảng d cho một ảnh $ cách 
pương một khoảng đ'. So sánh d và d' : 
A.d=đ. 

B.d>ở. 

Œ.d<d. 

D, Không so sánh được vì ảnh là ảo, vật 

là thật. 


Hai quả cầu nhỏ A và B được đặt trước 
một gương phẳng như ở hình 5.3. Đặt 
mắt ở vị trí nào thì nhìn thấy ảnh của 
quả cầu này che khuất ảnh của quả cầu 
kía ? Vẽ hình. „ 


Đặt một gương phẳng trước một vật như 
thế nào thì nhìn thấy ảnh của vật lộn 
ngược so với vật ? Vẽ hình. 


Hãy vẽ ảnh của chữ ẤT đặt trước gương 


- phẳng như hình 5.4. Ảnh thu được là 


chữ gì ? 


Một điểm sáng S đặt trước một gương 
phẳng OM (hình 5.5). Khi cho gương quay 
một góc 30” quanh O thì ảnh của S di 
chuyển trên đường nào ? Đoạn thẳng OS 
quay được một góc bằng bao nhiêu ? 


“> 


B 


77T 
Hình 5.3 


Hình 5.4 


M 
Hình 5.5 


4. BTVẬTL17-B 


§.11. Một người đứng trước một gương phẳng 
đặt mắt tại M để quan sát ảnh của một T 
bức tường song song với gương ở phía 
sau lưng (hình 5.6). ỗ 
a) Dùng hình vẽ xác định khoảng PQ j = 
trên tường mà người ấy quan sát được 
trong gương. Nói rõ cách vẽ. 
b) Nếu người ấy tiến lại gần gương hơn thì 
khoảng PQ sẽ biến đổi như thế nào Hình 5.8 
8.12. Một nguồn sáng SŠ được đặt trước một 
gương phẳng (hình 5.7). 
a) Xác định khoảng không gian cần 


đặt mắt để có thể quan sát thấy ảnh th 
của S. 
b) Nếu đưa S lại gần gương hơn thì 
khoảng không gian này sẽ biến đổi 
như thế nào 2? Hình 5.7 


17 


Bài 7 
&UUNE CẦU Lồi 


T.1. Câu phát biểu nào dưới đây là đúng khi nói về tính chất ảnh của một VẬC tạO 
bởi gương cầu lồi ? 
A. Không hứng được trên màn, nhỏ hơn vật. 
B. Hứng được trên màn, nhỏ hơn vật. 
C. Hứng được trên màn, bằng vật. - 
D. Không hứng được trên màn, bằng vật. 
12. Trên xe Ô tô, người ta gắn gương cầu lồi để cho người lái xe quan sát các vật 
ở phía sau xe có lợi gì bơn là gắn gương phẳng ? 
A. Ảnh nhìn thấy trong gương câu lồi rõ hơn trong gương phẳng. 
B. Ảnh nhìn thấy trong gương cầu lồi to hơn trong gương phẳng. 
C. Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi lớn hơn vùng nhìn thấy của gương 
phẳng có cùng kích thước. 
D. Vùng nhìn thấy của gương câu lổi sáng rõ hơn vùng nhìn thấy của 
gương phẳng. 


T3. Trò chơi ô chữ (hình 7.l). 


Hình 7 1 


Theo hàng ngang : 
1. Cái mà ta nhìn thấy trong gương phẳng. 
2. Vật cố mặt phản xạ hình cầu. 


18 


TÀ. 


1.5. 


1.8. 


†.T. 


3. Hiện tượng xảy ra khi Trái Đất đi vào vùng bóng tối của Mặt Trăng. 

4. Hiện tượng ánh sáng khi gặp gương phẳng thì bị hắt lại theo một 
hướng xác định. 

5.. Điểm sáng mà ta nhìn thấy trên trời, ban đêm, trời quang mây. 
Từ hàng dọc trong ô in đậm là từ gì 2. 


Hãy tìm trong các đồ dùng ở nhà một vật có dạng giống một gương cầu lôi. 
Đặt một vật trước gương đó và quan sát ảnh của vật tạo bởi gương. Ảnh đó 
có độ lớn thay đổi thế nào khi ta đưa vật lại gần gương ? 


Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi có những tính chất nào sau đây ? 
A. Ảnh thật, bằng vật. 
B. Ảnh ảo, bằng vật. 

C. Ảnh ảo, cách gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật đến gương. 
D. Không hứng được trên màn và bé hơn VẬI. 


Chiếu một chùm sáng song song lên một gương cầu lồi, ta thu được một 
chùm sáng phản xạ-có tính chất : 

A. Song song. 

B. Hội tụ. 

C. Phân kì. 

D. Không truyền theo đường thẳng. 


Đặt hai viên pin giống hệt nhau trước một gương cầu lồi và một gương phẳng. 
Kết luận nào sau đây là đúng khi so sánh kích thước ảnh của viên pin tạo bởi 
gương cầu lồi và gương phẳng ? 

A. Ảnh của gương cầu lồi nhỏ hơn ảnh của gương phẳng. 

B. Ảnh của gương cầu lôi bằng ảnh của gương phẳng. 

C. Ảnh của gương cầu lôi lớn hơn ảnh của gương phẳng. 

D. Không thể so sánh được. 


19 


T8. 


14. 


T.10. 


20 


Cho một điểm sáng S đặt trước một gương 
cầu lồi tâm O, bán kính R. Coi phần mặt 


cầu nhỏ quanh một điểm M trên mặt O 


gương cầu như một gương phẳng nhỏ đặt s 

vuông góc với bán kính OM (hình 7.2). 

a) Áp dụng định luật phản xạ ánh sáng 
để vẽ ảnh của S tạo bởi gương câu lôi. Hình 72 
Nêu rõ cách vẽ. 

b) Ảnh đó là ảnh gì ? ở gần hay xa gương 
hơn vật 2 


Dựa vào thí nghiệm ở hình 5.3 SGK, hãy để xuất một phương án thí 
nghiệm để kiểm tra xem ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi lớn hơn hay 
nhỏ hơn vậi. 


Đặt mắt tại một điểm M ở phía trước một gương cầu lồi tâm O, bán kính R. 
Áp dụng phép vẽ như ở bài 7.8 để xác định vùng mà mắt có thể quan sát 
được trong gương. 


Bài 8 


SƯƯNE bẦU LŨM 


8.1. 


8.Ä. 


Chuyện cũ kể lại rằng : Ngày xưa, nhà bác học Ác-si-mét đã đùng những | 
gương phẳng nhỏ sắp xếp thành hình một gương câu lõm lớn tập trung ánh 
sáng Mặt Trời để đốt cháy chiến thuyển quân giặc. Ác-si-mét đã dựa vào 
tính chất nào của gương cầu lõm ? Hãy vẽ sơ đồ bố trí một thí nghiệm để 
thực hiện ý tưởng nói trên của Ác-si-mét bằng những gương phẳng nhỏ. 

Tìm trong nhà một đồ đùng có tác dụng tương tự như một gương cầu lõm. Đặt 
một vật ở vị trí thích hợp trước gương cầu lõm đó để nhìn thấy ảnh ảo của vật, 
đi chuyển vật lại gần mặt gương, độ lớn của ảnh thay đổi như thế nào ? 

Hãy dùng lập luận để chứng tỏ rằng ảnh ảo của một vật tạo bởi gương cầu 
lồi luôn luôn bé hơn ảnh ảo của vật đó tạo bởi gương cầu lõm. 

Ảnh ảo của vật tạo bởi gương cầu lõm có những tính chất nào dưới đây ? 

A. Lớn bằng vật. 

B. Lớn hơn vật. 

C. Nhỏ hơn vật. 

D. Nhỏ hơn ảnh tạo bởi gương cầu lồi. 


Chiếu một chùm tia tới song song lên rnột gương cầu lõm, ta thu được một 
chùm tia phản xạ có tính chất nào dưới đây ? 

A. Song song. 

B. Hội tụ. 


` €. Phân kì. 


D. Không truyền theo đường thẳng. 

Vì sao nhờ có pha đèn mà đèn pin lại có thể chiếu sáng được xa hơn so với 
khi không có pha đèn 2? 

A. Vì pha đèn phần xạ được ánh sáng. 

B. Vì pha đèn có thể hội tụ ánh sáng tại một điểm ở xa. 

€, Vì pha đèn làm cho ánh sáng mạnh thêm. 

D. Vì pha đèn có thể tạo ra một chùm phản xạ song song. 


21 


8.7. 


§.48. 


2 


Vì sao trên ô tô hay xe máy, người ta không gắn gương cầu lõm để cho 
người lái xe quan sát ảnh ảo của các vật ở phía sau Xe ? 
A. Vì ảnh không rõ nét. - 


-B. Vì vật phải để rất gần gương mới cho ảnh ảo. 


C. Vì ảnh ảo nhỏ hơn vật nhiều lần. 

D. Vì ảnh ảo nằm xa gương ở phía sau mất. 

Trong ba loại gương (gương cầu lồi, gương phẳng, gương cầu lõm), gương 
nào cho ảnh ảo của cùng một vật lớn hơn ? Xếp theo thứ tự tăng dần từ trái 
sang phải. 


.A. Gương phẳng, gương cầu lõm, gương cầu Hồi. 


B. Gương cầu lõm, gương cầu lồi, gương phẳng. 
C. Gương cầu lõm, gương phẳng, gương cầu lồi. 
D. Gương cầu lồi, gương phẳng, gương cầu lõm. 


Chương 2 


ÂM HỤG 


đài r0 


NGUŨN ÂM 


IỆ.1. Khoadh tròn vậ: câu thà em cho là đúng. 
Âm thanh được tạo ra nhỏ 
A nhiệL H. điện 


€ ảnh sáng. . dao động. 


W2. Vật phát ra âm trang các trường hợn nào đưới đáy * 
À_ Ki kéo căng vật B Khu uốn cung vũt. 
€ Khi nên vật. D. Khi làm vật đao động. 


184. Hảáy chỉ ta bọ phần dào động phái ra "nốt ohạc” khá gây đây đàn ghita, 
khi thối xảo. 


TR&", Hãy thủ làm đàn dạng đàn "kưm thập lục” 
theo chỉ đắn xau !thình 1t | ) : 
~ CÀI một lắm bia cactdng thành hình 
Larh giấc củ Lan khá 
- Lâm một hộp gỗ (huậc mô hộp bia 
cac1ông} cô chiểu đài bằng chiếu đãi rám 
bìa cact6ntg LểÊTt 
- Dùng làm vợt dây cao xu (đây chun 
tròn) đế huộc tấm bia cactông trên hộn — "“Opgỏ 
Inthứ hình 10. l. Hunh 1Ô ! 


z HivAn + 


185“. 


10.8. 


lẠT. 


~ (iấy nhẹ va 7k m đây cao su vá Lhứ điều chỉnh đô cảng cua đây hằng 
cách lãm ngắt sœ đây cao su hơn để khi gúy vửo cúc dây, Ấm phái ra gần 
đúng tắm môt nhạc thep thứ tự "đổ. rẽ. rmì, nha, soa, la. xí dì”. 


Vải nào dan đen g phát ra “nổi nhạc” khi gáy dây đần 


Hãy đỏ những lương nước khác nhau vào bày cấa chải guâng nhau cưa 


ng] 


Hình 10 2 


ai Dụng thìa gễ nhẹ vho thanh các chm xà cho hiới vật âo cac đồng 
nhái rủ Âm ” 
bị Thất mạnh va miệng các chai và cho biết vật nền đáo động phú: ra âm * 


c¡ Điều chính lượng trước trong các chát để khi gỗ ($ậc thổi, Âm phát r4 
cân đúng háy nếu phác theo thử tứ ” đó, ré, đt. fthá, kem, la, xí”. 


Kia hắc báo ve cổ lông, lất tà qghe thấy tiếng trống Vậi nận đã phái z2 
lam đó ” 

À. Tay hác há vệ gỗ trắng. 

R Bái trong. 

C. Mật trởng. 

D Không khí xung quanh trồng. 


Kh: nhạc sĩ chơi đàn glàjta. Lá nghe thấy tiếng nhậc Vậy đâu lầ nguồn &n ? 
A. Tay bắm dãy đản. 

H. Tay gay đáy dân. 

C Họg đặn, 

Ð. Dây đân 


" Hivca*Y 14 


10.8. 


10.8. 


Khi trời mưa dông, ta thường nghe thấy tiếng sấm. Vậy vật nào đã dao động 

phát ra tiếng sấm ? : 

A. Các đám mây va chạm vào nhau nên đã dao động phát ra tiếng sấm. 

B. Các tỉa lửa điện khổng lồ dao động gây ra tiếng sấm. 

C. Không khí xung quanh tỉa lửa điện đã bị dãn nở đột ngột khiến chúng dao 
động gây ra tiếng sấm. 

D. Cá ba lí do trên. 

Khi gõ tay xuống mặt bàn, ta nghe thấy âm. Trong trường hợp này, vật nào 

đã dao động phát ra âm ? 

A. Mặt bàn dao động phát ra âm. 

B. Tay ta gõ vào bàn nên tay đã dao động phát ra âm. 


_C. Cả tay ta và mặt bàn đều dao động phát ra âm. 


D. Lớp không khí giữa tay ta và mật bàn dao động phát ra âm. 


19.10. Ta nghe được tiếng hát của ca sĩ trên tivi. Vậy đâu là nguồn âm ? 


A. Người ca sĩ phất ra âm, 

B. Sóng vô tuyến truyền trong không gian dao động phát ra âm. 
C. Màn hình tivi dao động phát ra âm. 

D. Màng loa trong tivi dao động phát ra Am. 


10.11. Hộp đàn trong các đàn ghita, viôlông, măngđôlin, viôlông sen... có tác dụng 


øì là chủ yếu ? 

A,. Để tạo kiểu dáng cho đàn. 

B. Để khuếch đại âm do dây đàn phát ra. 

C. Để người nhạc sĩ có chỗ rì khi đánh đàn. 

D. Để người nhạc sĩ có thể vỗ vào hộp đàn khi cần thiết. 


25 


Bài 117 
BỘ 0A0 CỦA ÂM 


11.1. 


11.2. 


114. 


11.A. 


Vật phát ra âm cao hơn khi nào ? 

A. Khi vật dao động mạnh hơn. 

B. Khi vật dao động chậm hơn. 

C. Khi vật bị lệch ra khỏi vị trí cân bằng nhiều bơn. 
D. Khi tần số dao động lớn hơn. 


Chọn từ hay cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống : 

Số dao động trong một giây gọi là..... Đơn vị đo tần số là..... (H2). 

Tai người bình thường có thể nghe được những âm có tần số từ..... đến..... 
Âm càng bồng thì có tần số đao động càng..... 


Âm càng trâm thì có tần số đao động càng..... 

Hãy so sánh tân số đao động của âm cao và âm thấp ; của các nốt nhạc "đồ 

và rê” ; của các nốt nhạc "đồ và đố". 

Khi bay, nhiều con vật vỗ cánh phát ra âm. 

a) Con muỗi thường phát ra âm cao hơn con ong đất. Trong hai côn trùng 
này, con nào vỗ cánh nhiều hơn ? 

b)* Tại sao chúng ta không nghe được âm do cánh của con chim đang bay 
tạo ra ? 


11.8°. Hãy sử dụng nhạc cụ tự làm ở bài tập 10.5* (chai có thể thay bằng ống 


2 


nghiệm) và bảng hướng dẫn dưới đây để tìm hiểu xem độ cao của âm phát ra 
phụ thuộc vào khốt lượng của nguồn âm như thế nào ? 


Thểi mạnh vào 
miệng các chai 
(từ chai số I đến số 7). 


Nguồn âm là : 


Gõ vào thành các chai 


1. Cách tạo ra nốt nhạc. (từ chai số 1 đến số 7). 


2, Ghi tên nguồn Am 
(bộ phận phát ra âm), 


Nguồn àm là : 


ốc 


3. Nhận xét về khối Khối lượng của nguồn Khối lượng của nguồn 
lượng của nguồn âm. ÑH ⁄12170221065 


„.P»H^.h00seesneenh ke 


11.8. 


11. 


11.8. 


4. Lắng nghe và ghi nhận 
xét về độ.cao của các 
âm phát ra. 

5. Rút ra mối liên hệ 
giữa khối lượng của Trong các điều kiện khác như nhau, khối lượng của 
nguồn âm và độ cao nguồn âm càng....... thì âm phát ra càng 
của âm phát ra. ' 


Độ cao của các âm phát Độ cao của các âm phát 


Vật nào sau đây dao động với tân số lớn nhất ? 

A. Trong một giây, dây đàn thực hiện được 200 dao động. 
B. Trong một phút, con lắc thực hiện được 3000 dao động. 
C. Trong 5 giây, mặt trống thực hiện được 500 đao động. 
D. Trong 20 giây, dây chun thực hiện được 1200 dao động. 


Khi nào ta nói, âm phát ra trầm ? 

A, Khi âm phát ra với tần số cao. B, Khi âm phát ra với tần số thấp. 

Œ. Khi âm nghe to. D. Khi âm nghe nhỏ. 

Bằng cách quan sát và lắng nghe dây đàn dao động khi ta lên đây đàn, ta có 

thể có kết luận nào sau đây 2? 

Khi gảy đây đàn, nếu : 

A. Dây đàn càng căng, thì dây đàn đao động càng nhanh, âm phát ra có tần 
số càng lớn. 

B. Dây đàn càng căng, thì dây đàn dao động càng chậm, âm phát ra có tần số 
càng nhỏ. 

C. Dây đàn càng căng, thì dây đàn đao động càng mạnh, âm phát ra nghe 
càng I0. 

D. Day đàn càng căng, thì dây đàn dao động càng yếu, âm phát ra nghe càng nhỏ. 


11.8°. Tại sao khi biểu điễn đàn bầu, người nghệ sĩ thường dùng tay uốn cân đàn ? 


11.18”. Bằng quan sát và lắng nghe âm phát ra từ chiếc đàn ghita khi ta gảy một 


dày đàn, rồi cũng gảy dây đàn đó nhưng bấm lần lượt ở các phím khác nhau, 
hãy đưa ra nhận xét về tân số dao động của dây đàn khi thay đổi vị trí bấm 
trên phím đàn, 


27 


Bài 12 
BỘ T0 CỦA ÂM 


121. 


12.2. 


1243. 


12.1. 


183. 


Vật phát ra âm to hơn khi nào ? 
A. Khi vật đao động nhanh hơn. 
B. Khi vật dao động mạnh hơn. 

C. Khi tần số đao động lớn hơn. 
D. Cả 3 trường hợp trên. 


Điền vào chỗ trống : 

Đơm vị đo độ to của âm là..... 

Dao động càng mạnh thì âm phát ra..... 
Dao động càng yếu thì âm phát ra..... 


Hải đang chơi ghita. 

a) Bạn ấy đã thay đổi độ to của nốt nhạc bằng cách nào ? 

b) Dao động và biên độ dao động của sợi dây đàn khác nhau như thế nào khi 
bạn ấy gảy mạnh và gảy nhẹ ? 

c) Dao động của các sợi dây đàn ghita khác nhau như thế nào khi bạn ấy 
chơi nốt cao và nốt thấp ? 


Muốn cho kèn lá chuốt phát ra tiếng to, em phải thổi mạnh. Em hãy giải 
thích tại sao phải làm như vậy ? 


Hãy tìm hiểu xem người ta đã làm thế nào để âm phát ra to khi thổi sáo ? 


12.8. Biên độ dao động là gì ? 


28 


A, Là số dao động trong một giây. 

B. Là độ lệch của vật trong một giây. 

C. Là khoảng cách lớn nhất giữa hai vị trí mà vật đao động thực hiện được. 
D. Là độ lệch lớn nhất so với vị trí cân bằng khi vật đao động. 


12.7. Biên độ dao động của âm càng lớn khi 
A. vật dao động với tần số càng lớn. 
B. vật đao động càng nhanh. 
Œ. vật đao động càng chậm. 
D. vật dao động càng mạnh. 


12.8. Khi truyền đi xa, đại lượng nào sau đây của âm đã thay đổi ? 
A. Vận tốc truyền âm. 
B. Tần số dao động của âm. 
€. Biên độ đao động của âm. 
D. Cả ba trường hợp trên. 


12.8. Ngưỡng đau có thể làm điếc tai có giá trị nào sau đây ? 
A. 130 dB. B. 180 dB. 
€. 100 đB. D. 70 đB. 


12.10. Tiếng ồn trong sân trường vào giờ ra chơi có độ to vào cỡ nào sau đây ? 
A. 120 đB. B. 50 đR. 
€. 30 dB. D. 80 dB. 


12.11. Độ to của âm phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây ? 
A. Tần số đao động. 
B. Biên độ dao động. 
€. Thời gian dao động. 
D. Tốc độ dao động. 


29 


Bài r3 


13.1. 


13.2. 
1â.3. 


1ã.A". 


13.5. 


138. 


30 


THƯỜNG TRUYỀN ÂM 


Âm không thể truyền trong môi trường nào đưới đây ? 

A. Khoảng chân không. 

B. Tường bêtông. 

C. Nước biển. 

D. Tầng khí quyển bao quanh Trái Đất. 

Kinh nghiệm của những người câu cá cho biết, khi có người đi đến bờ sông, 
cá ở dưới sông lập tức "lần trốn ngay". Hãy giải thích tại sao. 

Tiếng sét và tia chớp được fao ra gần như cùng một lúc, nhưng ta thường 
nhìn thấy chớp trước khi nghe thấy tiếng sét. Hãy giải thích. 

Nếu nghe thấy tiếng sét sau 3 giây kể từ khi nhìn thấy chớp, các em có 
thể biết được khoảng cách từ nơi mình đứng đến chỗ sét đánh là bao 
nhiêu không ? 

Trò chơi “Điện thoại”. 

— Vật liệu : 2 ống bơ sữa bò bỏ 2 đáy ; 2 miếng nilông (rộng hơn đáy ống 
bơ) ; 2 sợi dây chun ; ! sợi chỉ đài từ 20 đến 30 mét ; 2 mẩu que tăm. 

¬ Cách làm : Dùng sợi dây chun buộc chặt miếng nilông vào một đáy mỗi 
ống bơ. Đục ! lỗ nhỏ ở giữa đáy mỗi ống bơ. Nối 2 ống bơ với nhau bằng 
sợi chỉ luồn vào lỗ giữa đáy mỗi ống và chốt đầu sợi chỉ ở mỗi lỗ với ống bơ 
bởi một que tâm buộc ngang. 

- Cách chơi : Hai em tham gia, mỗi em cảm I! ống bơ và đứng ở khoảng 
cách sợi chỉ vừa đủ căng. Một em đặt sát miệng vào ống bơ và gọi bạn. Em 
kia áp tai vào ống.bơ sẽ nghe thấy rõ tiếng gọi của bạn. 

Hỏi âm đã truyền từ miệng bạn này đến tai bạn kia qua những môi 
trường nào ? 

Kết luận nào sau đây là sai ? 

A. Vận tốc âm thanh trong không khí vào khoảng 340 km. ‹ 

B. Vận tốc âm thanh trong nước vào khoảng 1,5 km5. 

€. Vận tốc âm thanh trong thép vào khoảng 6100 m/s.. 

D. Vận tốc âm thanh trong gỗ vào khoảng 3400 m/s. 


13.7. Những môi trường dưới đây có thể truyền được âm không 2 


1. 
- Nước sôi 

. Tấm nhựa 

. Không khí loãng 
. Chân không 


10, Cao su 


13.8. Kết 
A. 


B. 


. Sát nóng chảy 


-.. . . ... 


Không 
Tường gạch 


Khí hiđrô 


Sàn gỗ 
Bông 


FIHIHHrHIHIHHHjHS 
IIHIHLHHHHTTILI 


luận nào sau đây là đúng ? ! : 

Vận tốc âm truyền trong chất khí lớn hơn trong chất lỏng, nhỏ hơn trong 
chất rắn. 

Vận tốc âm truyền trong chất lỏng lớn hơn trong chất khí, nhỏ hơn trong 


- _ chất rấn. 


C. 


D. 


Vận tốc âm truyền trong chất rắn lớn hơn trong chất lỏng, nhỏ hơn trong 
chất khí. 
Vận tốc âm truyền trong chất khí lớn hơn trong chất lỏng, lớn hơn trong 
chất rắn. 


{8.8. Một người nghe thấy tiếng sét sau tia chớp 5 giây. Hỏi người đó đứng cách 
nơi xảy ra sét bao xa ? 


A. 1700m. B. 170m. 
C. 340m. D. 1360m. 
13.16. Âm truyền trong không khí, đại lượng nào sau đây không đổi ? 
A. Độ cao của âm. B. Độ to của âm. 
C. Biên độ của âm. D. Cả A, B. 


18.11*. Vì sao chân không không truyền được âm ? 


5 BTVẶTLÍ7-A 


31 


Bài !4 
PHÁN XẠ ÂM - TIẾNG VAN6 


H{, Tai tạ nghệ đụnA: tiếng xưng khi nào ? 
A Khi âm phất ra đến tai xuu ẩm: pửian xạ. 
H Khi am phát ra đến Lai gân nhứ cúng một lúc vền An phút xạ, 
E, Khi am phái ra đẹn tái trướk 3n phản và 
D CÁ bạ trường hợp trên đéu nghe thấy trếng vang. 


182. Vài nào đưn đáy phan xã Âm tốt 7 
A. M›êng tốp R Tâm gó 
C'ˆ Xlât giang Ù. Đệm can su 


1À43. Tại sàn khí nói chưng với a^hau ð gắn miật ad, hối tưnn bở vì hồi tiếng nói 
Iigc rãi rô ? 


1ẢA”. Có lúai lế dang chúa nước, hể thứ nhất 
cá nắp: và miệng nhà +hành l4 la), hé thủ 
hp š hông có nắp đây (hình !4 |hì, Nói 
nlê” xho Đệ (hứ nhấi cưi xẽ nghĩ thấy 
tiếng vung, nhưng cũng nỏi như vậy vào 
bể thử hái thì không aphe thấy tiếng BH G 
vạng Hảy giá: thích HA 34 ! 


1ÀÃ. Hãy chọn từ trẻ tá bẻ mài cua vật phản xà âm tốt và vật nhàn xã am kém 1reøg 
các tư sau niếnn, đìn, nhấn, viấn chớ xốii phẳng, đến, lạnh, 6 ghế, r ứng 


I4. Hay nêu những ưng dưng của phan xạ km mà cm hiết 


1ÁT. Kết luận nàc› sau đây lá đúng ” 
^ vại phản »a âm tốt là những xặt có hé muậi sắa sùi, gổ ghế 
H. Vài phân x3 ưn kẻrt là những vật cô bế mãi nhắn. cứng, 
L'. Vât phan xã âm tôi là những vải có kích thước lớn 
D Yật nhàn xạ m kém là chứng xâi mềm khoag nhắn 


4 gr¿Á 1t Ìz 


18.8. Âm phản xạ có lợi hay có hại ? Nêu ví dụ. 


14.9. Em phải đứng cách xa núi ít nhất là bao nhiêu, để tại đó, em nghe được tiếng 
vang tiếng nói của mình ? Biết rằng vận tốc truyền của âm trong không khí 
là 340m/s. 


14.10. Để tránh được hiện tượng có tiếng vang trong phòng, thì phòng phải có kích 
thước nào sau đây ? 
A. Nhỏ hơn 11,5m. 
B. Lớn hơn I1,5m. 
C. Nhỏ hơn 11,35m. 
D. Lớn hơn 11,35m. 


14.11. Những vật nào sau đây hấp thụ âm tốt ? 
A. Thép, gỗ, vải. 
B. Bêtông, sắt, bông. 
C. Đá, sắt, thép. 
D. Vải, nhung, đạ. 


18.12, Em hãy nêu cách làm giảm tiếng ồn trong nhà có mái lợp bằng tôn mỗi khi 
trời mưa to. 


S) 


đả/ 15 
HN Ô NHIÊM TIẾNE ÔN 


15.1. 


1. Tiếng nhạc cổ điển 


Hãy tiến hành điều tra trong tổ theo bảng đưới đây và cho biết âm 
nào được mọi người trong lớp em thích nghe nhất, âm nào không thích 
nghe nhất. 


Số người thích nghe Số người không thích nghe 
Âm phát ra Tổ Cả Tả Cả 
1 |2 |3 |4 5 |éẾP ti |2 |3 |4 šs lc 


2. Tiếng nhạc rock, đisco | 
3. Tiếng ôn ngoài chợ 


5. Tiếng ồn công trường 
Xây dựng 


4. Tiếng ôn giao thông 


15.2. 


18.3. 


13.A. 


Âm nào dưới đây gây ô nhiễm tiếng ôn ? 

A. Tiếng sấm rên. 

B. Tiếng xình xịch của bánh tàu hoả đang chạy. 
C. Tiếng sóng biển âm âm. 

D., Tiếng máy móc làm việc phát ra to, kếo dài. 


Vật liệu nào dưới đây thường không được dùng để làm vật ngăn cách âm 
giữa các phòng ? 

Á. Tường bêtông. 

B. Cửa kính hai lớp. 

Œ. Rèm treo tường. 

D. Cửa gỗ. 

Hãy nêu tên và thí dụ tương ứng với ba biện pháp SRPHEIS ô nhiễm tiếng ồn 
thường dùng. 


15.5. Một người than phiên : "Bên trái nhà tôi là một xưởng rèn, bên phải nhà tôi 
là nhà hàng KARAÔKÊ. Một hôm cả hai người hàng xóm đến báo tin cùng 
chuyển nhà, thật mừng quá ! Nhưng vài hôm sau lại nghe thấy tiếng lạch 
cạch, phì phò từ phía bên phải, tiếng KARAÔKÊ từ phía bên trái ! Liệu tôi 
phải làm thế nào 2". 

Em hãy khuyên người đó nên làm gì để chống ô nhiễm tiếng ồn. 

18.8”. Tại sao khi áp tai vào tường, ta có thể nghe được tiếng cười nói ở phòng bên 
cạnh, còn khi không áp tai vào tường lại không nghe được ? 

18.7. Hãy kể một số việc làm của em nhằm làm giảm ô nhiễm tiếng ồn trong 
cuộc sống. 

15.8. Đánh dấu vào ô đúng, sai cho những câu dưới đây. 

Đúng Sai 

Siêu âm và hạ âm không gây ô nhiễm tiếng ồn. 

Hơi nước trong không khí không hấp thụ âm thanh. 

Ô nhiễm tiếng ồn gây rối loạn chức năng thần kinh của con người. - 

Cây xanh vừa phản xạ, vừa hấp thụ âm thanh. 

Muốn làm giảm tiếng ôn trong phòng, người ta thường làm 

trần nhà thật nhấn. 

6. Sử dụng ô tô chạy bằng điện ít ô nhiễm tiếng ồn hơn sử dụng 
ô tô chạy bằng xăng. 
Những âm thanh có tần số lớn thường gây ô nhiễm tiếng ồn. 
Một trong các lí do để người ta làm cửa sổ có hai lớp kính 
là để ngăn chặn tiếng ôn. 

'9.. Gạch xây nhà thường có lỗ để cho nhẹ, đỡ tốn đất làm gạch 

và để cách âm. 
10. Để tránh ô nhiễm tiếng ồn, khi tham gia giao thông không 
được bóp cồi. 


+ + 0 hb m 


E].' Ej- LÌ 'EIET Eị: LJỊ]F]}T 
El' [! CT1 C117 ‡ 1 NET] 


Chương 3 
ĐIỆN H0 


Bài f7 


$Iƒ NHIÊM BIỆN D0 C0 XÁT 


I.1.( lo các vật sau - bút chì vớ gỗ, bút bí vớ nhựa, lưỡi kéo cái giấy, chiếc thìa 


kim loại, lược nhựa. mảnh giảy, LXìng mảnh vải khô cụ xát lắn lượt vác vật 
nã» rối đưa lừng vãi đỏ lại gấn các vụn giấy. Từ đó cho tiết những vẬt nàu lìị 
nhiềm điện, vật nào không. 


11⁄2. Dụng manh vá: khó để có xải. thì cổ thế lhm cho vậi nào dưới đây máng 


114. 


điện lịch } 

A_ Một fng hãng gó B. Mằ# ống bằng thép 

C. Mội ống hãng giấy D Mới ống bàng nhựa. 

Lâm thí nghiệm như hình †7.|. trong đó đồng kim khâu (hoặc đồi! đực một 


tá nhỏ xát mép của đấy mội vẻ chai nhựa (thí đụ vỏ châu nước khoáảzrz| để 
lạt ruột ria nước nhỏ Đưa mội đầu thước nhựa đẹt lại gắn lía nước Ldoan 
tia nước gân đầy chải) trang hai trường hợp : khi chưa cọ xất và đã cc vải 
thước nhựa 

ai Mô tả hiện tượng xảy ru đối với lỉa nước trong bai trường hợp trên. 

bị Có hiện tượng gì xảy ra dõi với thước nhựa sao khi lạị cọ xát 3 


T†A. Giái thích hiện rượng đã nêu ở phản — 
mơ đâu của hải |7 trang sách giáo LẺ Nhỏ được đứt 
khoa - “Vào những ngày thời tiểi bằng kzT: khu 
khỏ rảu. nhải là những ngày hanh 
\ho, Vhì cõi ảo ngoài bằng lịn, dạ. =4 
hay sợi tống hơn, la thương nghe 
thầy những tiếng lách tách nhỏ Niếu londnag: s 
khi đó trang huông tôi, tá côn thấy 4° uứ đó 
các chớn sảng Ì¡ tì” 

Hinh: I1 


1715. 


11.8. 


17.T. 


17.8. 


Cau khẳng định nào dưới đây là đúng 2 

A. Thanh nam châm luôn bị nhiễm điện do nó hút được các vụn sắt. 

B. Thanh sát luôn bị nhiễm điện vì nó hút được mảnh nam châm. 

C. Khi bị cọ xát, thanh thủy tỉnh bị nhiễm điện vì khi đó nó hút được các 
vụn giấy. 

D. Mặt đất luôn bị nhiễm điện vì nó hút mọi vật gần nó. 


Có thể làm thước nhựa nhiễm điện bằng cách nào dưới đây ? 
A. Áp sắt thước nhựa vào một cực của pin. 

B. Áp sát thước nhựa vào một đầu của thanh nam châm. 

C. Hơ nóng nhẹ thước nhựa trên ngọn lửa. 

D. Cọ xát thước nhựa bằng mảnh vải khô. 


Dùng một mảnh len cọ xát nhiều lần một mảnh phim nhựa thì mảnh phim 
nhựa này có thể hút được các vụn giấy. Vì sao ? 

A. Vì mảnh phim nhựa được làm sạch bề mật. 

B. Vì mảnh phim nhựa bị nhiễm điện. 

C. Vì mảnh phim nhựa có tính chất từ như nam châm. 

D. Vì mảnh phim nhựa bị nóng lên. 


Một thanh thủy tỉnh không bị nhiễm 


` mm : Thanh thuỷ tĩnh 
điện, được treo lên giá bằng một sợi đây 
mềm như ở hình 17.2. Cọ xát một đầu 
thước nhựa rồi đưa đầu thước này lại gần 
một đầu thanh thủy tính nói trên. Hỏi có TH TINH 
- hiện tượng gì xảy ra và vì sao ? 
Hình 17.2 


17.8. 


Trong các nhà máy đệt thường có những bộ phận chải các sợi vải. Õ điển 
kiện bình thường, các sợi vải này dễ bị chập dính vào nhau và bị rối. 
Giải thích tại sao ? Có thể sử đụng biện pháp gì để khắc phục hiện tượng 
bất lợi này. 


37 


“==———————  -—-———-———_—ễaẦầĂễ —_ 7 7  — 


18.1. Trung một thí nghiệm, khi đưa rối đấu 
thaá% thưa dẹt lại gấn qua cầu hằng trhưn 
xốp đườk treo bắng sọ chỉ, quả cấu rihướn 
vấp lx đá» tạ và (hình |3 |› Câu kết luận 
nào vau đây là đhing 7 
À. Quá cầu và thước nhựa hx nhiễm điện 
khúc loại 

H. Qua cầu không hị nhiễm điện, côn 
thước nhựa bị nhiễm điện, 

€_ Quả cầu và Lhéớc nhựa đều không bị 
nhiệm: địẹ‹n, 

D Quá cáo và thước nhựa bị nhiệm điện 
cùng kaại 


Hung: Lắ ~ 


IÉ?.Ô Irong mối hình 15.2a, b, c, đ các mũi tên đã cho chí lục Lắc đụng (tui hoặc 
đá» I giữa hạy vặt mang điện lịch: Háy ghí đấu điền tích chưa chế buết của vạt 
thử hai 


Hưwwh lỆ 2 


183. Biết ràng lúc đấu cả tê và lưu nhựa đều chưa lị nhiệm điện, chưng xeu Lhị 
chải tóc khó bâng lược nhựa thì cá lược nhưa và tốc điếu hị nhiệm điển và 
cho rắng lược nhưưa nhưểm diện Ñm. 
ai Hỏi sau khi chấn, tác hị nhiểm điện loại gì ? Khi đó các êÌectrôn cục 

chu vê từ lớợ nhựa sáng tóc hay ngược lại ? 
bì VỊ xac có những lân sau khu chải tóc. ta thấy có mỘI vài sợi (óc dựng 
đứng thẳng lên ” 


18.8”. Trong một lần thí nghiệm, Hải đưa một chiếc lược nhựa lại gần một mảnh 
nilông thì thấy lược nhựa hút mảnh nilông. Hải cho rằng lược nhựa và mảnh 
nilông bị nhiễm điện khác loại (mang điện tích trái đấu nhau). Nhưng Sơn 
lại cho rằng chỉ cần một trong hai vật này bị nhiễm điện thì chúng vẫn có thể 
hút nhau. Theo em thì Sơ hay Hải, ai đúng ? Ai sai ? Lầm cách nào để kiểm 
tra điều này ? 


18.5. Cọ xát hai thanh nhựa cùng loại như nhau bằng mảnh vải khô. Đặt một 
thanh trên trục quay, đưa thanh nhựa kia lại gần thanh thứ nhất thì xảy ra 
hiện tượng nào dưới đây 2 KG 
A. Hai thanh nhựa này đẩy nhau, 

B. Hai thanh nhựa này hút nhau. 
C. Hai thanh nhựa này không hút và không đẩy nhau. 
D. Hai thanh nhựa này lúc đâu đẩy nhau, sau đó hút nhau. 


18.6. Có bốn vật a, b, c, d đều bị nhiễm điện. Nếu vật a hút b, b hút c, c đẩy d thì 
câu phát biểu nào dưới đây là đúng ? 
A. Vật a và c có điện tích trái đấu. 
B. Vật b và d có điện tích cùng dấu. 
C. Vật a và c có điện tích cùng dấu. 
D. Vật a và d có điện tích trái dấu. 


18.7. Một ,át trung hoà về điện. sau khi được cọ xát thì nhiễm điện âm. Đó là đo 
nguvẻn nhân nào dưới đây ? 
A. Vật đó mất bớt điện tích đương. 
B. Vật đó nhận thêm êlectrôn. 
€. Vật đó mất bớt êlectrôn. 
D. Vật đó nhận thêm điện tích dương. 


18.8. Nếu một vật nhiễm điện dương thì vật đó có khả năng nào dưới đây 7 
A. Hút cực Nam của kim nam châm. 
B. Đẩy thanh thủy tinh đã được cọ xát vào hịa. 
C. Hút cực Bắc của kim nam châm. 
D. Đẩy thanh nhựa màu sẫãm đã được cọ xát vào vải khô. 


7 BTVẬTLÍ7-A sẽ 


18.9. Cọ xát một thước nhựa vào một mảnh len thì thước nhựa bị nhiễm điện. Hỏi 
mảnh len có bị nhiễm điện không ? Nếu có thì điện tích trên mảnh len cùng 
dấu hay khác đấu với điện tích trên thước nhựa ? Vì sao ? 


18.10. Cọ xát một thanh thủy tỉnh vào lụa, rồi đưa lại gần một quả cầu nhỏ bằng 
kim loại treo trên giá. Quả cầu bị hút về phía thanh thủy tỉnh. Có thể khẳng 
định quả cầu đã bị nhiễm điện dương được không 2 Giải thích. 


18.1Ï. Làm thế nào để biết một cái thước nhựa có bị nhiễm điện hay không và 
nhiễm điện dương hay âm ? 


18.12. Trong các thí nghiệm ở hình 18.3, các quả cầu bấc được treo bằng sợi chỉ 
mềm. Hãy ghi dấu điện tích của các quả cầu trong mỗi trường hợp. 


=—=¬ =——] LECCD 


NN —b} c) đ) 
Hình 18.3 


18.13. Một quả cầu nhỏ, rỗng, nhẹ, được làm 
bằng nhôm và được treo bằng một sợi chỉ 


ram như trong hình 18.4. Hãy mô tả —.. 
hiện tượng xảy ra với quả cầu này khi M 
đưa một thanh A bị nhiễm điện đương lại 3 
gần quả cầu. ái 
Hình 18.4 


40 7. BTVẶTLI?-B 


?n 


Tư&\ 


Bãi 78 
DÙNG ĐIỆN - NGUŨN ĐIỆN 


18.1, Diển các: tủ hạy cuyn rừ thách hợn văo chÕ 1rS6g trong cúc cầu sau : 
AI [ng điện Là dong.... 
b¡ Hai cục cưa mái pán hay acquy là các cực... của nguồn diện đó. 


c¡ Dang điếc có thể chạy lâu đài rang đây đhệc: nội liên các thiết Fị điện 
văn 


TR2. Dang có đồcg đhén chạy trong vật nào dưới đầy 2 
A. M@X mảnh rakiz đá đưa: vụ xắt 
B. Chiớc pan trên được đãi kích nẻng trên bài: 
( Đáng hé: đàng nìn đang chạy 
[Đứng đây điên trong sả đình khị không sử đụng bái cứ saột thiết bị 
điện nâo. 


1413. Hình !.la mò tả rưx mạch điện và 
hình 12,1 b mê tạ môi mạch nước. 
ä! Hày ghì tư tương tư vào chổ 
trông Irone cc Âu kau đây : 
~ Nguôu điển tung tụ như..... 
~ Mẹ đắn nước tương tự nhữ..... 
~ Công tắc điển tuymg tứ nhí. _ 
~ Bánh té nưới tương tự như 
~ Đòag điền tri tự tlÌuU... 

- Dòng nước là da nước dịch 
chuyển củn đòn điên 1à đa ., 

bị Hiy phì su khác nhau vầềo chỗ 
trùng lrony tu *agu , 

Ống nướy bị hủ hay Đụ thủng thì 
nước chả* rủ riguải. côn thạch điện 
bị hứt thi..... 


18.A, 


18.5. 


19.8. 


18. 


19.8. 


42 


Dòng điện là gì ?` 

A. Là đòng chất lỏng dịch chuyển có hướng. 

B. Là đồng các nguyên tử dịch chuyển có hướng. 

C. Là đồng các hạt nhân trong các chất dịch chuyển có hướng. 
D. Là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng. 


Trong vật nào dưới đây đang có dòng điện chạy qua ? 

A. Một thanh thủy tính đã được cọ xát bằng mảnh lụa. 

B. Một chiếc đèn pin mà bóng đèn của nó bị đứt dây tóc. 

C. Một chiếc bút thử điện đặt trong quầy bán đồ điện. 

D. Một chiếc điện thoại di động đang được dùng để nghe và nói. 


Loại hạt nào dưới đây khi chuyển động có hướng thì không tạo thành 
dòng điện ? 

A, Các hạt mang điện tích đương. 

B. Các hạt nhân của nguyên tử. 

C. Các nguyên tử. 

D. Các hạt mang điện tích âm. 


Không có dòng điện chạy qua vật nào dưới đây ? 
A,. Quạt điện đang quay liên tục. 

B. Bóng đèn điện đang phát sáng. 

C. Thước nhựa đang bị nhiễm điện. 

D. Rađiô đang nói. 


Trong vật nào dưới đây không có dòng điện chạy qua 2 
A. Máy ảnh dùng pin lúc đang chụp ảnh. 

B. Máy tính lúc màn hình đang sáng. 

Œ. Nồi cơm điện lúc đang nấu cơm. 


D. Đồng hồ chạy pin lúc kim của nó đang đứng yên. 


18.8. Dụng cụ nào dưới đây không phải là nguồn điện 2 
A. Pm, 
B. Bóng đèn điện đang sáng. 
C. Đmamô lắp ở xe đạp. 
D. Acquy. 


18.10. Muốn có dòng điện chạy qua một bóng đèn pin thì phải làm theo cách được 
vẽ trong hình nào dưới đây 2? 


Bóng đèn Gì Bóng đèn 


Dây điện 


Dây điện 
® 
Bóng đòn 
Đây điện lRÌ Kiản 
Dây đền = 
C. D. 
Hình 19.2 


18.11. Tại sao có thể thấp sáng bóng đèn được lắp ở nhiều xe đạp mà chỉ dùng có 

một dây điện nối giữa đinamô và bóng đền 2 

A. Vì đinamô là một nguồn điện loại đặc biệt nên chỉ cần đùng mót đây điện. 

B. Vì bóng đèn lắp cho xe đạp là loại đặc biệt nên chỉ cần đùng một dây điện. 

€. Vì còn có một dây điện nữa đi ngầm bên trong khung xe đạp nối giữa 
đinamô và bóng đèn. 

D. Vì chính khung xe đạp có tác dụng như một dây điện nữa nối giữa 
đinamô và bóng đèn, : 


18.12. Để thắp sáng một bóng đèn pin thì cần những đồ vật hay dụng cụ nào 
Phải làm gì với những đồ vật hay dụng cụ này thì bóng đèn pin mới sáng ? 


18.13. Hãy kể tên ba thiết bị hay dụng cụ điện có sử dụng nguồn điện là acquy. 


45 


Bài 20 
PHẤT DẪN ĐIỆN VÀ PHẤT bÁCH BIỆN 
DÙNB ĐIỆN TR0N6 KIM L0ẠI 


20.1. 


292. 


20.3. 


Điền các cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu dưới đây : 

a) Các điện tích có thể dịch chuyển qua..... 

b) Các điện tích không thể dịch chuyển qua..... 

c) Kim loại là chất dẫn điện vì trong đó có các..... có thể dịch chuyển 
có hướng. 

đ) Tia chớp là do các điện tích chuyển động rất nhanh qua không khí tạo ra. 
Trong trường hợp này không khí là..... 


Trong thí nghiệm được bố trí như hình 
20.1, hai quả cầu A và B gắn với giá đỡ 
bằng nhựa được đặt đủ xa. Khi làm quả 
cầu A nhiễm điện, hai lá nhôm mỏng gắn 
VỚI nó xoè ra, Hình 20.1 
a) Tại sao hai lá nhôm này xoè ra ? 
bỳ Có hiện tượng gì xảy ra với hai lá 
nhôm mỏng gắn với quả cầu B hay 
không, nếu nối A với B bằng một 
thanh nhựa như hình 20.2 ? Tại sao ? 
c) Cũng như câu hỏi b) trên đây, nhưng 
thay cho thanh nhựa người ta dùng 
một thanh kim loại có tay cảm bằng “: Hình 20.2 
nhựa để nối A với B. 


Quan sát đưới gầm các ô tô chở xăng bao giờ ta cũng thấy có một dây xích 
sắt. Một đầu của dây xích này được nối với vỏ thùng chứa xăng, đầu kia 
được thả kéo lê trên mặt đường. Hãy cho biết dây xích này được sử dụng như 
thế để làm gì ? Tại sao ? 


20.6. 


20.7. 


Sử dụng một đèn pin (đã lắp sắn pin và hoạt động tốt) hoặc mạch điện thấp 

sáng đèn của xe đạp để xác định xem các vật sau đây là vật dẫn điện hay vật 

cách điện : 

a) Mặt có lớp phủ màu vàng (hay màu bạc) của giấy bọc lót trong bao 
thuốc lá. 

b) Giấy trang kim (thường dùng để gói quà tặng). 


Vật nào dưới đây là vật cách điện ? 

A, Một đoạn ruột bút chì. 

B. Môi đoạn dây thép, 

€. Một đoạn dây nhôm. - 

D. Một đoạn dây nhựa. 

Dòng điện là gì 2 

A. Dòng điện chỉ là dòng các điện tích dương dịch chuyển có hướng. 
B. Dòng điện chỉ là dòng các điện tích âm dịch chuyển có hướng. 

C. Dòng điện chỉ là đòng các êlectrôn dịch chuyển có hướng. 

D. Dòng điện là dòng các điện tích bất kì dịch chuyển có hướng. 


Êlectrôn tự do có trong vật nào đưới đây ? 
A. Mảnh nilông. B. Mánh nhôm. 
C. Mảnh giấy khô. D. Mảnh nhựa. 


Đòng điện trong kim loại là gì ? 

A. Là đòng chất điện tương tự như chất lỏng dịch chuyển có hướng. 

B. Là dòng các êlectrôn tự đo dịch chuyển có hướng. 

C. Là đồng các hạt nhân nguyên tử kim loại dịch chuyển có hướng. 

D. Là dòng các nguyên tử kim loại dịch chuyển có hướng. 

Khi nối liên hai cực của pm bằng dây dẫn kim loại với hai đầu của bóng đèn 
thì có các điện tích dịch chuyển như thế nào qua dây dẫn và dây tóc bóng đèn ? 
A. Các điện tích đương dịch chuyển từ cực dương sang cực âm. 

B. Các điện tích dương dịch chuyển từ cực âm sang cực đương. 

C. Các êlectrôn tự do dịch chuyển từ cực âm sang cực dương. 

D. Các êlectrôn tự do dịch chuyển từ cực dương sang cực âm. 


45 


20.18. Chất nào dẫn điện tốt nhất trong số các chất dưới đây ? 


A. Nhöõm. B. Đồng. 
C. Sắt. D. Vàng. 
28.11. Trong số các chất dưới đây, chất nào không phải là chất cách điện ? 
A. Than chì. B. Nhựa. 
C. Gỗ khô. D. Cao su. 


29.12. Vật nào dưới đây không cho đòng điện đi qua ? 
A. Một đoạn đây nhôm. 
B. Một đoạn dây nhựa. 
€. Một đoạn ruột bút chì. 
D. Một đoạn dây thép. 
29.18. Dòng điện trong các dây dẫn kim loại là dòng các èlectrôn tự do dịch 
chuyển có hướng. Các êlectrôn tự đo này do đâu mà có ? 
A, Do các dây dẫn này bị nhiễm điện khi nhận thêm các êlectrôn. 


B. Do các nguồn điện sản ra các êlectrôn và đầy chúng dịch chuyển trong 
các dây dẫn. 


C. Do các êlectrôn này bứt khỏi nguyên tử kim loại và chuyển động tự do 
trong dây dẫn. 
DĐ. Do cả ba nguyên nhân nói trên. 


20.1ä. Đánh dấu (x) vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu phát biểu dưới đây. 


Đúng — Sai 
a) Trong các kim loại có rất nhiều êlectrôn tự do. L] LÌ] 
b) Kim loại cho các điện tích dịch chuyển qua nó. L] L1 
c) Không khí không bao giờ cho dòng điện đi qua. LÌ LÌ 
đ) Trong mạch điện kín với dây dẫn bằng đồng, 
các êlectrôn tự do trong đây dẫn dịch chuyển từ 
cực đương tới cực âm của nguồn điện. L L] 
e) Cao su là chất cách điện tốt hơn nhựa. LÌ LÌ 


46 


20.15. Ghép mỗi cụm từ ở cột bên trái với một đoạn câu ở cột bên phải để được 
một câu hoàn chỉnh, có nội dung đúng. 


1. Chất cách điên a) là do điện tích dịch chuyển có hướng. 
2. Dòng điện b) cho các điện tích dịch chuyển có hướng. 

: c) không cho các điện tích dịch chuyển có hướng. 
3. Chất dân điện 


4. Dòng điện trong kim loại 


d) là do các nguyên tử dịch chuyển có hướng. 


e) là do các êlectrôn tự do dịch chuyển có hướng. 


20.18. Hãy đối chiếu hệ thống truyền chuyển động của xe đạp và mạch điện kín 
làm quay quạt điện để tìm được hình ảnh tương tự với hiện tượng "nhanh 
như điện” bằng cách điền các từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu 
đưới đây : 


a) 


b) 


c) 


đ) 


E) 


Bánh đĩa gắn liền với bàn đạp của xe đạp tương tự như ..................... 

trong mạch điện kín. 

Bánh răng (còn gọi là líp) gắn liền với bánh xe sau của xe đạp tương tự 
"8 .... lắp trong mạch điện kín. 

Dây xích vòng qua và khép kín giữa bánh đĩa và bánh răng của xe đạp 
tương tự nhự ..................-..-- --s {<< + trong mạch điện kín. 

Các mắt xích của dây xích trong xe đạp tương tự như ............... 

Có tại mọi nơi trong.................................... của mạch điện kín. 

Khi đạp bàn đạp thì bánh xe sau của xe đạp lập tức chuyển động, tương 
ỦY như kĂ ;:0as2csaxa02 thì quạt điện lắp trong mạch điện kín lập 
tức quay. Thật đúng là "nhanh như điện". 


47 


Bãi ?7 
Sữ Đố MẠCH BIỆN - CHIẾU DũN6 BIỆN 


#1.1. xé đoạn tháng nối thổi điểm cột bên phá với một điểm ñ cốt hén trải trong 
hạng dươn đây để cha ra sự tương ứng giữa mỗi hộ phận mạch điện và kị hiên 


sá1 đỔ: cua ví 


#124 Hã: về xe đổ chíc muu. |ì điện binh ^[ |, bánh 2| È và về thếnh múi tên xú+ miên 
xạ đấi để (hà v hiểu dúng điện chạy trong mạch do kÌm công là đơng, 


Ất đề mạa h cđuên Sdnnh J 1 


nh 21 £ Xzdé mạch điện hình 315 


2143. 


¿1.Ä. 


21.5. 


21.8. 


Ở nhiều xe đạp, người ta lắp một nguồn điện (đinamð) để thắp sáng đèn. 

Nếu quan sát, ta chỉ thấy có một dây dẫn nối từ đinamô tới bóng đèn. 

a) Vì sao đèn vẫn sáng khi đinamô hoạt động ? 

b) Hãy vẽ sơ đồ mạch điện từ đinamô tới đèn trước của xe đạp. 

Sơ đồ của mạch điện là gì ? 

A. Là ảnh chụp mạch điện thật. 

B. Là hình vẽ biểu diễn mạch điện bằng các kí hiệu của các bộ phận 
mạch điện. 

Œ. Là hình vẽ mạch điện thật đúng như kích thước của nó. 

D. Là hình vẽ mạch điện thật nhưng với kích thước được thu nhỏ. 

Chiều dòng điện chạy trong mạch điện kín được quy ước như thế nào ? 

A. Cùng chiều kim đồng hồ khi nhìn vào sơ đồ mạch điện kín. 

B. Ngược chiều kim đồng hồ khi nhìn vào sơ đồ mạch điện kín. 

C. Chiều dịch chuyển có hướng của các điện tích âm trong mạch. 

D. Chiều từ cực dương qua đây dẫn và các dụng cụ điện tới cực âm của 
nguồn điện. 

Mũi tên trong sơ đồ mạch điện nào đưới đây (hình 21.3) chỉ đúng chiều quy 

ước của dòng điện 2? 


TH xng 


21, 


Hình 21.3 


Xét mạch điện kín với các dây dẫn bằng đồng. Hỏi : 

a) Khi có dòng điện chạy trong mạch kín này thì các êlectrôn tự do trong 
đầy dẫn dịch chuyển có hướng từ cực nào sang cực nào của nguồn điện ? 

b) Chiểu dịch chuyển có hướng của các êlectrôn trong câu trên là cùng 
chiều hay ngược chiều với chiều quy ước của dòng điện ? 


49 


Bà/ 2 


22.1. 


222. 


22.3. 


TÁC DỤNG NHIỆT VÀ TÁC DỤNG PHÁT SÁN6 PỦA DŨNG BIỆN 


Xét các dụng cụ điện sau : 

— Quạt điện ; 

— Nồi cơm điện ; 

~ Máy thu hình (tivì) ; 

— Máy thu thanh (rađiô) ; 

~ Ấm điện. 

Hỏi khi các dụng cụ này hoạt động thì tác dụng nhiệt của dòng điện là có ích 
đối với dụng cụ nào 7 Không có ích đối với dụng cụ nào ? 


Người ta sử dụng ấm điện để đun nước. Hãy cho biết : 
a) Nếu còn nước trong ấm thì nhiệt độ của ấm cao nhất là bao nhiêu ? 
b) Nếu vô ý để quên, nước trong ấm cạn hết thì có sự cố gì xảy ra ? Vì sao ? 


Dòng điện có tác dụng phát sáng khi chạy qua bộ phận hay dụng cụ điện nào 
dưới đây khi chúng đang hoạt động bình thường ? 

A.Ruộtấm điện 

B. Công tắc. 

C. Dây dân điện của mạch điện trong gia đình. 

D. Đèn bác của tIv. 


22.1. Khoanh tròn chữ Ð cho cầu phát biểu đúng, chữ S cho câu sai. 


a) Có những vật dẫn thông thường mà dòng điện đi qua Đ S 
chúng hoàn toàn không gây ra tác dụng nhiệt. 

b) Đèn đây tóc nóng sáng chứng tỏ tác dụng phát sáng của là) S 
đòng điện. 

c) Đèn điôt phát quang (đèn LEDĐ) chỉ cho đồng điện đi qua DĐ) S 


theo một chiều nhất định. 


d) Vonfam được dùng làm dây tóc của bóng đèn vì nó là kim lạ) h) 


SỐ 


loại có nhiệt độ nóng chảy cao. 


e) Bóng đèn của bút thử điện phát sáng khi có dòng điện là) S 


chạy qua chất khí ở trong khoảng giữa hai đầu dây bên 
trong đèn. 


Ø) Mọi đèn điện phát sáng đều do dòng điện chạy qua làm Đ 3 
chúng nóng tới nhiệt độ cao. 

h) Cầu chì tự động ngất mạch nhờ tác dụng nhiệt của Đ S 
đòng điện. 


22.5. Hoạt động của dụng cụ nào đưới đây dựa trên tác đụng nhiệt của dòng điện ? 


22.0. 


A. Điện thoại di động. 

B. Rađiô (máy thu thanh). 

€. Tivi (máy thu hình), 

D. Nồi cơm điện. 

Hoạt động của dụng cụ nào dưới đây không dựa trên tác dụng nhiệt của 
đồng điện ? 

A. Bàn là điện. 
B. Máy sấy tóc. 
C. Đèn LED. 
D. Ấm điện đang đun nước. 


tự 


22.7. Dụng cụ nào đưới đây chứng tỏ đòng điện chạy qua nó có thể làm vật dẫn 


22.8. 


nóng lên tới nhiệt độ cao và phát sáng ? 

A. Bóng đèn của bút thử điện. 

B. Bóng đèn dây tóc. 

C. Đèn LED. 

D. Ấm điện đang đun nước. 

Trong các cụm vật dụng liệt kê dưới đây, cụm nào hoạt động dựa trên tác 
dụng nhiệt của dòng điện ? 

A. Nồi cơm điện, quạt điện, rađiô, tivi. 

B. Máy bơm nước, bàn là, bút thử điện, đồng hồ điện. 

C. Ấm điện, máy tính bö túi, máy chụp ảnh tự động, chuông điện. 
D. Bếp điện, bóng đèn dây tóc, nồi cơm điện, bàn là, lò sưởi điện. 


51 


22.8. Dòng điện chạy qua dụng cụ nào dưới đây khi hoạt động bình thường vừa có 
tác dụng nhiệt, vừa có tác dụng phát sáng ? 
A. Thanh nung của nồi cơm điện. | 
B. Rađiô (máy thư thanh). 
Œ. Điột phát quang (đèn LED). 
D. Ruột ấm điện. 
22.10. Hoạt động của dụng cụ nào dưới đây chứng tô dòng điện đi qua được 
chất khí ? 
A. Bóng đèn dây tóc. 
B. Bàn là. 
C. Cầu chì, 
D. Bóng đèn của bút thử điện. 
22.11. Dòng điện chạy qua đèn nào đưới đây làm phát sáng chất khí ? 
À, Đèn LED (điột phát quang). 
B. Đèn dây tóc đui cài. 
Œ. Đèn dây tóc đui xoáy. 
Đ. Đèn của bút thử điện. 
22.12. Hãy phép các dụng cụ cho ở cột bên phải phù hợp với mỗi tác dụng của 
đòng điện được nêu ở cột bên trái. 
Tác dụng của dòng điện Dụng cụ điện 
1. Làm vật dẫn nóng lên đến nhiệt độ a) Ahĩ điện, nổi cơm điện, 
cao và phát sáng. bàn là 


. Làm nóng chảy đ dần và ngắt 
2. Làm nóng chảy đoạn dây dẫn và ng b) Bóng đèn dây tóc 


mạch điện kịp thời. 
3. Khi đi qua theo một chiều nhất định _@)LED 

thì đèn phát sáng. d) Bóng đèn bút thử điện 
A. Làm nóng dây dẫn để tạo thành các e) Cầu chì 

nguồn toả nhiệt. 


52 


đài 22 
TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤN6 H0Á HỌC 
VÀ TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DÙNE ĐIỆN 


23.1. Khi cho dòng điện chạy qua cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt non thì cuộn 


đây này có thể hút 
A. các vụn nhôm. B. các vụn sắt. 
C.các vụn đồng. __, Ð. các vụn giấy viết. 


23.2. Chuông điện hoạt động là do 
A. tác dụng nhiệt của dòng điện. 
B. tác dụng từ của thỏi nam châm (nam châm vĩnh cửu) gắn trơng chuông điện. 
C. tác dụng từ của dòng điện. 
D. tác dụng hút và đẩy của các vật bị nhiễm điện. 


23.3. Tác dụng hoá học của dòng điện khi đi qua dung dịch muối đồng sunfat 

được biểu hiện ở chỗ 

A. làm dụng dịch này nóng lên. 

B. làm dung dịch này bay hơi nhanh hơn. . 

C. làm biến đổi màu của bai thỏi than nối với hai cực của nguồn điện được 
nhúng trong dung dịch này. 

D. làm biến đổi màu thỏi than nối với cực âm của nguồn điện được nhúng 
trong dung dịch này. 


21.8. Hãy kẻ đoạn thẳng nối mỗi điểm ở cột bên trái với một điểm ở cột bên phải 
trong khung đưới đây để chỉ ra sự phù hợp về nội dung giữa chúng. 


Tác dụng sinh lí ° e _ Bóng đèn bút thử điện sáng 
Tác dụng nhiệt ‹ e Mađiện 

Tác đụng hoá học « e Chuông điện kêu 

Tác dụng phát sáng ° e_ Dây tóc bóng đèn phát sáng 
Tác dụng từ .Sn_® e CØơcCo giật 


53 


23.5. Hoạt động của dụng cụ nào đưới đây dựa trên tác dụng từ của dòng điện ? 


A. Ấm điện. B. Quạt điện. 
€. Đèn LED. D. Nồi cơm điện. 
23.6. Cần cẩu dùng nam châm điện hoạt động dựa trên tác dụng nào của đòng điện 2 
À. Tác dụng nhiệt. B. Tác dụng phát sáng. 
C. Tác dụng từ. D. Tác dụng hóa học. 


23.7. Dòng điện không có tác dụng nào dưới đây ? 
A. Tác dụng nhiệt. B. Tác dụng từ. 
C. Tác dụng phát ra âm thanh. D. Tác dụng hóa học. 


23.8. Để mạ bạc cho một cái hộp bằng đồng thì làm theo cách nào dưới đây ? 

A. Nối hộp với cực dương của nguồn điện rồi nhúng hộp ngập trong dung 
dịch muối bạc, 

B. Nối hộp với cực âm của nguồn điện rồi nhúng hộp ngập trong dung dịch 
muốt bạc. ⁄ 

C. Nối một thỏi bạc với cực âm của nguồn điện và nối hộp với cực dương 
của nguồn điện, rồi nhúng thỏi bạc và hộp ngập trong dung dịch muối 
bạc để cho dòng điện chạy qua dung dịch này. 

, D, Nối một thôi bạc với cực đương của nguồn điện và nối hộp với cực âm 
của nguồn điện, rồi nhúng thỏi bạc và hộp ngập trong dung dịch muối 
bạc để cho dòng điện chạy qua dung dịch này. 

23.98. Làm theo cách nào dưới đây khi chú ý tới tác dụng sinh lí của dòng điện ? 
A. Không sử dụng bất cứ một dụng cụ điện nào, vì dòng điện có thể gây 
nguy hiểm tới tính mạng con người. 
B. Sử dụng tuỳ ý mọi dụng cụ điện, không cần tránh việc dòng điện có thể 
đi qua cơ thể người. 
C. Chỉ sử dụng dòng điện khi cần chữa một số bệnh. 


D. Sử dụng các dụng cụ điện khi cần thiết và chú ý đảm bảo an toàn về điện. 


23.1f. Trong các liệt kê đưới đây, liệt kê nào gồm toàn các đụng cụ điện mà hoạt 
động của chúng dựa chủ yếu vào tác dụng từ của dòng điện ? 
A. Máy tính cá nhân, quạt điện, rađiô, 1Ivi. 
B. Máy bơm nước, quạt điện, cần cẩu điện, chuông điện. 

24 


C. Điện thoại đi động, máy tính bỏ túi, máy chụp ảnh tự động, chuông điện. 
D. Bút thử điện, bóng đèn dây tóc, bàn là, lò sưởi điện. 


23.11. Khoanh tròn chữ Ð cho câu phát biểu đúng, chữ § cho câu sai. 
a) Mọi cuộn đây dẫn khi có dòng điện đi qua đều trở thành nam 


châm điện. Đ sS 
b) Dòng điện đi qua bất cứ vật dẫn nào đều có tác dụng từ. ĐÐĐ sS 
c) Dòng điện đi qua một chất có thể biến đổi chất Ấy thành 

chất khác. ĐÐĐ sS 
đ) Bất cứ đòng điện nào đi qua cơ thể người đều nguy hiểm 

tới tính mạng. Đ s5 
e) Chuông điện kêu liên tục do dòng điện được đóng ngắt liên 

tục nhờ tác dụng nhiệt. Đ sS 
ø) Cho dòng điện thích hợp đi qua cơ thể người có thể chữa được 

một số bệnh. Đ S5 
h) Dòng điện rất có ích lợi vì nó có nhiều tác dụng như tác 

dụng nhiệt, phát sáng, tác dụng từ, hóa học và sinh lí. in" 


23.12. Hãy ghép một đoạn câu ở cột bên trái với một đoạn câu ở cột bên phải để 
thành một câu hoàn chỉnh có nội dụng đúng. 


1. Bóng đèn bút thử điện phát sáng là do  a) tác dụng từ của dòng điện. 


2. Có thể mạ một lớp kìm loại cho bề 
mặt của các đồ vật là do 


3. Cơ bị co khi có dòng điện đi qua là do 
4. Bóng đèn dây tóc phát sáng là do 
5. Chuông điện kêu liên tiếp là do 


23.18. Trên hình 23.! có vẽ sơ đồ một mạch “- 


điện. Khi đóng công tắc K thì thấy 
bóng: đèn Ð nhấp nháy, lúc sáng lúc 
tắt. Giải thích tại sao 2 


b) tác dụng nhiệt của đòng điện. 


c) tác dụng hóa học của dòng điện. 
đ) tác dụng phát sáng của dòng điện, 
e) tác dụng sinh lí của dòng điện. 


Nguồn điện 


K 


Lá thép đàn hồi 


Hình 23.1 
55 


Bải 24 
CƯỜNG BỘ DŨN6 BIỆN 


28.1. 


28.2. 


2.3. 


¿8.À. 


k#fE4| 44 


Đồi đơn vị cho các giá trị sau đây : 
a)0,35A =..... mÀ ; b) 425mA =..... A;- 
©) L,2§A =..... mA ; ở) 32mA =..... A. 


Hình 24. vẽ mặt số của một ampe kế. 
Hãy cho biết : 

a) Giới hạn đo của ampe kế. 

b) Độ chia nhỏ nhất. 

c) Số chỉ của ampe kế khi kim ở vị trí (l). 
đ) Số chỉ của ampe kế khi kim ở vị trí (2). 


Hình 24. ï 


Có bốn ampe kế với các giới hạn đo lần lượt là : ' 

1) 50mA ; 2)15A; — 3)0,/5A; — 41A. 

Hãy chọn ampe kế phù hợp nhất để đo mỗi trường hợp sau đây : 
ä) Dòng điện qua bóng đèn pin có cường độ 0,35A. 

b) Dòng điện qua đèn điột phát quang có cường độ 12mA. 

c) Dòng điện qua nam châm điện có cường độ 0,8A. 

đ) Dòng điện qua bóng đèn xe máy có cường độ 1,2A. 


Cho các sơ đồ mạch điện như hình 24.2. 


Hình 24.2 


a) Hãy ghi đấu (+) và đấu (—) cho hai chốt của ampe kế trong mỗi sơ đồ 
mạch điện trên đây để có các ampe kế mắc đúng. 

b) Hãy cho biết với các mạch điện có sơ đồ như trên thì khi đóng công tắc, 
dòng điện sẽ đi vào chốt nào và đi khỏi chốt nào của mỗi ampe kế được 
mắc đúng. 


28.5. 


28.8. 


2A./. 


2.8. 


Ampse kế là dụng cụ dùng để làm gì ? 

A. Để đo nguồn điện mắc trong mạch điện là mạnh hay yếu. 
B. Để đo lượng êlectrôn chạy qua đoạn mạch. 

C. Để đo độ sáng của bóng đèn mắc trong mạch. 

D. Để đo cường độ đòng điện chạy qua đoạn mạch. 


Trên ampe kế không có dấu hiệu nào đưới đây ? 

A. Hai dấu (+) và (—) ghi tại hai chốt nối dây dẫn. 

B. Sơ đồ mắc dụng cụ này vào mạch điện. 

€. Trên mặt dụng cụ này có ghi chữ Á hay chữ mA. 

D. Bảng chia độ cho biết giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất. 


Đơn vị đo cường độ dòng điện là gì ? 
A. Niutơn (N). B. Ampe (A). 
€C. Đêxiben (dB). - D, Héc (H?). 


Dưới đây là một số thao tác, đúng hoặc sai, khi sử dụng ampe kế : 

1. Điều chỉnh kim chỉ thị về vạch số 0 ; 

2. Chọn thang đo có giới hạn đo nhỏ nhất ; 

3. Mắc dụng cụ đo xen vào một vị trí của mạch điện, trong đó chốt âm của 


dụng cụ được mắc về phía cực đương của nguồn điện, còn chốt dương 
được mắc về phía cực âm của nguồn điện ; 


4. Đóng công tắc, đọc số chỉ trên dụng cụ đo theo đúng quy tắc ; 


5. Chọn thang đo phù hợp, nghĩa là thang đo cần có giới hạn đo lớn gấp 
khoảng 1,5 đến 2 lần giá trị ước lượng cần đo ; 


6. Mắc dụng cụ đo xen vào một vị trí của mạch điện, trong đó chốt dương 
của dụng cụ được mắc với cực dương của nguồn điện, còn chốt âm được 
mắc về phía cực âm ; 


7. Ngắt công tắc, ghi lại giá trị vừa đo được ; 


37 


Khi sử dụng ampe kế để tiến hành một phép đo thì cân thực hiện những thao 
tác nào đã nêu ở trên và theo trình tự nào dưới đây ? 

A.I1>2->3 4-7. 

C.5>6>1->4—~7. 

B.2->6>l1¬>4—¬.7. 


D.3¬ l2 >4¬.7. 


28.8. Khi bóng đèn pin sáng bình thường thì đồng điện chạy qua nó có cường độ 
vào khoảng 0,3A. Nên sử dụng ampe kế có giới hạn đo nào dưới đây là thích 
hợp nhất để đo cường độ đòng điện này ? 

A. 03A. 
B. 10A. 
C. 250mA. 
D. 0,5A. 


23.1. Ampe kế có giới hạn đo là 50mA phù hợp để đo cường độ dòng điện nào 
dưới đây ? 
A. Dòng điện đi qua bóng đèn pin có cường độ là 0,35A. 
B. Dòng điện đi qua đèn điôt phát quang có cường độ là 28mA. 
€. Dòng điện đi qua nam châm điện có cường độ là 0, 8A. 
Ð. Dòng điện đi qua bóng đèn xe máy có cường độ là 0.50A. 


28.11. Ampe kế trong sơ đồ mạch điện nào dưới đây được mắc đúng ? 


Hình 24.3 


58 


28.12. Trong các mạch điện có sơ đồ dưới đây, các công tác K ở chế độ được biểu 
diễn như trên hình 24.4. Hỏi ampe kế mắc trong sơ đồ nào có số chỉ khác 0 ? 


B. 
'Hình 244 


28.18. Ampc kế trong sơ đồ nào ở hình 24.5 được mắc đúng để đo cường độ dòng 
điện chạy qua bống đèn ? 


Hình 24.5 


59 


Bài 25 
. HIỆU BIỆN THẾ 


25.1. Đối đơn vị cho các giá trị sau đây : 
a) 500kV =.....V ; b) 220V =..... kV ; 
c)0,5V =....mV ; đ) 6kV =.....V, 


25.2. Hình 25.1 vẽ mặt số của một vôn kế. 
Hãy cho biết : 
a) Giới hạn đo của vôn kế này. Nình 25.1 
b) Độ chia nhỏ nhất. 
c) Số chỉ của vôn kế khi kim ở vị trí (1). 
d) Số chỉ của vôn kế khi kim ở vị trí (2). 


25.3. Hãy kẻ đoạn thẳng nối một điểm ở cột bên trái với một điểm ở cột bên phải 
trong khung dưới đây để cho biết vôn kế được lựa chọn là phù hợp nhất khi 
đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện tương ứng. 


Pm tròn 1,5V Vôn kế có giới hạn đo là 0,5V 
Pin vuông 4,5V ° e - Vôn kế có giới hạn đo là 20V 
Acquy 12V ˆ ® - Vôn kế có giới hạn đo là 3V 

Pin Mặt Trời 400mV Vôn kế có giới hạn đo là 10V 


25.B. Cau phát biểu nào dưới đây về nguồn điện là không đúng ? 
A. Nguồn điện là nguồn tạo ra các điện tích. 
B. Nguồn điện tạo ra giữa hai cực của nó một hiệu điện thế. 
C. Nguồn điện tạo ra sự nhiễm điện khác nhau ở hai cực của nó. 
D. Nguồn điện tạo ra và duy trì dòng điện chạy trong mạch điện kín. 


25.8. Số vôn ghi trên nguồn điện có ý nghĩa nào dưới đây ? 
A. Là giá trị hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi đang được mắc 
trong mạch điện kín. 
B. Là giá trị hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ đang được mắc trong mạch 
điện kín với nguồn điện đó. 


r_ VN 


C. Là giá trị hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi đang được mắc 
trong mạch điện để hở. 

D. Là giá trị hiệu điện thế định mức mà nguồn điện đó có thể cung cấp cho 
các dụng cụ điện. 

Trong trường hợp nào đưới đây có một hiệu điện thế khác 0 ? 

A. Giữa hai cực Bác, Nam của một thanh nam châm, 

B. Giữa bai đầu một cuộn dây dẫn để riêng trên bàn. 

C. Giữa hai cực của một pin còn mới, 

Ð. Giữa hai đầu bóng đèn pin khi chưa mắc vào mạch. 

Dùng vôn kế có độ chia nhỏ nhất là 0,2V để đo hiệu điện thế piữa hai cực 


của một nguồn điện chưa mắc vào mạch. Cách viết kết quả đo nào đưới đây 
là đúng ? 


A. 314mV, B. 152V. 
€. 3,16V. D.5,8V 
Dưới đây là một số thao tác, đúng hoặc sai, khi sử dụng vôn kế : 


1, Điều chỉnh kim chỉ thị về vạch số Ô ; 


2. Chọn thang đo có giới hạn đo nhỏ nhất ; 

3. Mắc hai chốt của dụng cụ đo vào hai vị trí cần đo hiệu điện thế, trong đó 
chốt dương của dụng cụ được mắc về phía cực dương, còn chốt âm được 
mắc về phía cực âm của nguồn điện ; 

4. Đọc số chỉ trên dụng cụ đo theo đúng quy tắc ; 

5. Chọn thang đo phù hợp, nghĩa là thang đo cần có giới hạn đo lớn gấp 
khoảng 1,5 đến 2 lần giá trị ước lượng cần đo ; 

6. Mắc hai chốt của dụng cụ đo vào hai vị trí cần đo hiệu điện thế, trong đó 
chốt âm của dụng cụ được mắc vẻ phía cực đương của nguồn điện, còn 
chốt dương được mắc về phía cực âm của nguồn điện ; 

7. Ghỉ lại giá trị vừa đo được ; 

Khi sử dụng vôn kế để tiến hành đo hiệu điện thế giữa hai cực của một 

nguồn điện khi chưa được mắc vào mạch, thì cần thực hiện những thao tác 

nào đã nêu ở trên và theo trình tự nào đưới đây ? 

A.1o>2>3—>4—7. B.5->[ 347. 

C.5->6->1—>4->7. D.I5>3—4->7. 


61 


25.8. Trong hình 25.2 dưới đây, vôn kế trong sơ đồ nào đo hiệu điện thế giữa hai 
cực của nguồn điện khi mạch hở ? 


B. C. 
_ Hình 25.2 


25.10. Hãy ghép mỗi ý ở cột bên trái với một đơn vị ở cột bên phải để được một 


câu đúng. : 
1. Đơn vị đo cường độ đòng điện là a) vôn (V). 

- 2, Đœ vị đo trọng lượng là b) đêxiben (đB). 
3. Đơn vị đo tần số của âmlà — - c) kilôgam (kg). 
4. Đơn vị đo hiệu điện thế là đ) niutơn (N). 

5. Đơn vị đo độ to của âm là e) ampe (A). 
gø) héc (H?). 
25.11. Hãy ghép mỗi ý ởxột bên trái với một dụng cụ đo ở cột bên phải để được 

mội câu đúng. 
1. Đo cường độ dòng điện bằng a) vôn kế, 
2. Đo trọng lượng bằng b) bình tràn. 
3. Đo hiệu điện thế bằng c) cân. 
4. Đo nhiệt độ bằng đ) ampe kế. 
5. Đo khối lượng bằng e) lực kế. 

| ø) nhiệt kế, 


. 88.12. Trên vỏ của một acquy có ghi 12V. Số vôn này có ý nghĩa gì nếu acquy 
còn mới ? : 


25.13. Mác chốt dương (+) của vôn kế với cực dương của một pin còn mới và mắc 
chốt âm của vôn kế với cực âm của pin đó. So sánh số chỉ của vón kế và số 
vôn ghi trên vỏ của pin. 


62 


83/26 
HIỆU BIỆN THẾ BIỮA HAI BẦU DỤNG CỤ DÙNG BIỆN 


3§.{. Trường hợp nào dưới đây có hiệu điện thế (khác không) ? 
a) Giữa hai cực của một pin còn mới khi chưa mắc vào mạch. 
b) Giữa hai đầu bóng đèn khi chưa mắc vào mạch. 
c) Giữa hai cực của một pin là nguồn điện trong mạch kín. 
đ) Giữa hai đâu bóng đèn đang sáng. 


?B.2. Cho các sơ đồ mạch điện như hình 26. 1. 


+ in +.— — + ~,|† 


a) b) €) d) 
Hình 26.1 


a) Hãy ghi dấu (+) vào một trong hai chốt của vôn kế trong mỗi sơ đồ trên 
đây để cố các vôn kế được mắc đúng. 

b) Cho biết mỗi vôn kế đo biệu điện thế giữa hai điểm nào trong mạch điện 
của nó 2 


28.3. Vôn kế trong sơ đồ nào đưới đây có số chỉ bằng 0 (hình 26.2) ? 


Hình 2B.2 


63 


28.. Phát biểu nào đưới đây cho biết ý nghĩa số vôn ghi trên một bóng đèn ? 
A. Nếu mắc vôn kế vào hai đầu bóng đèn thì trong mọi trường hợp số chỉ 
của vôn kế luôn bằng số vôn đó. 
B. Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn có trị số nhỏ hơn số vôn đó 
thì đèn sáng bình thường. 
€. Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn cổ trị số lớn hơn số vôn đó thì 
đèn sáng bình thường. 
D. Nếu hiệu điện thế đặt vào hat đầu bóng đèn có trị số bằng số vôn đó thì 
đèn sáng bình thường. 
29.5. Số vôn ghi trên mỗi bóng đèn hoặc trên mỗi dụng cụ điện có ý nghĩa gì ? 
A. Là giá trị của hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ đó khi có dòng điện 
chạy qua chúng. 
B. Là giá trị của hiệu điện thế nhỏ nhất được phép đặt vào hai đầu dụng cụ đó. 
C. Là giá trị của hiệu điện thế định mức cần phải đặt vào hai đầu dụng cụ đó 
để nó hoạt động bình thường. 
D. Là giá trị của hiệu điện thế cao nhất không được phép đặt vào hai đầu 
đụng cụ đó. 
26.8. Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn của đèn pin đang sáng có trị số như 
thế nào ? 
A. Luôn bằng hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện dùng cho đèn pin 
này khi mạch hở. 
B. Luôn nhỏ hơn hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện đùng cho đèn pin 
này khi mạch hỡ. 
C. Luôn lớn hơn hiệu điện thế định mức ghi trên bóng đèn pin đó. 
D. Luôn bằng hiệu điện thế định mức ghi trên bóng đèn pin đó. 
26.7. Trong trường hợp nào dưới đây không có hiệu điện thế (hay hiệu điện thế 
bằng 0) ? 
A. Giữa hai đầu một chuông điện đang reo. 
B. Giữa hai đầu đèn LED đang sáng. 
C. Giữa hai đầu bóng đèn có ghi 3V đang để trong quây bán đô điện. 
D. Giữa hai cực của một pin còn mới chưa mắc vào mạch. 


28.8. Đối với một bóng đèn nhất định, nến hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn 
này mà giảm đần thì xảy ra điều nào dưới đây ? 
A. Cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn giảm dần. 
B. Cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn tăng dần. 
C. Cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn lúc đâu tăng, sau đó giảm dần. 
D. Cường độ đồng điện chạy qua bóng đèn không thay đổi. 


28.9. Cho mạch điện có sơ đồ như trên bình 26.3, 
Hỏi nếu đóng công tắc K thì số chỉ của vôn 
kế sẽ như thế nào sơ với trước đó (biết rằng 
khi đóng công tắc K thì bóng đèn sáng bình 
thường) 2 í 
A. Không thay đổi. Hình 28.3 
B. Giảm đi so với trước. 


C. Tăng lên so với trước. 
D. Có số chỉ bằng 0. 


28.10. Vôn kế trong sơ đồ nào ở hình 26.4 đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn 
điện khi mạch để hở ? 


Hình 28.4 


26.11. Các công tắc K trong các mạch điện được giữ ở chế độ như trên các sơ 
đồ hình 26.5. Vôn kế trong sơ đồ nào đang đo hiệu điện thế giữa hai đầu 
bóng đèn ? 


Hình 26.5 


65 


29.12. Ghép một đoạn câu ở cột bên trái với một đoạn câu ở cột bên phải để thành 
một câu hoàn chính có nội dung đúng. 


1. Luôn có hiệu điện thế giữa a) hai đầu bóng đèn khi chưa mắc 
vào mạch. 

2. Khi có hiệu điện thế giữa b) hai đầu bóng đèn thì đèn sáng 
bình thường. 

3. Không có hiệu điện thế giữa c©) hai đầu bóng đèn thì đèn sáng 


đưới mức bình thường. 
4. Khi có hiệu điện thế định mức giữa — d) hai cực của nguồn điện. 
e) hai đầu bóng đèn thì có dòng 
điện chạy qua đèn. 
?8.13. Ghép một đoạn câu ở cột bên trái với một đoạn câu ở cột bên phải để thành 
một câu hoàn chính có nội dung đúng. 
1. Hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn có a) thì đèn sáng đưới mức 


giá trị càng tăng (nhưng không vượt quá bình thường. 
hiệu điện thế định mức) 

2. Khi có một hiệu điện thế đặt vào hai đầu b) thì đèn càng sáng. 
bóng đèn 


3. Hiệu điện thế đặt giữa hai đầu bóng đèn dây — c) thì đèn sáng bình thường. 
tóc có giá trị lớn hơn số vôn ghi trên đèn 
4. Hiệu điện thế đặt giữa hai đầu bóng đèn có đ) thì có dòng điện chạy 
giá trị bằng giá trị định mức qua bóng đèn. 
e) thì đèn chóng bị hỏng. 


29.18. Ghép một đoạn câu ở cột bên trái với một đoạn câu ở cột bên phải để thành 
một câu hoàn chỉnh có nội dung đúng. 


1. Hai cực của nguồn điện . — a) là giá trị của hiệu điện thế định mức để 
nó hoạt động bình thường. 

2. Số vôn ghi trên dụng cụ điện  b) là giá trị hiệu điện thế nhỏ nhất mà nó có 
thể cung cấp. 


3. Số vôn ghi trên nguồn điện c) chỉ xuất hiện khi có một hiệu điện thế 
đặt vào hai đầu của nó, 
4. Dòng điện chạy qua đ) là hai vật dẫn được nhiễm điện khác 
bóng đèn nhau và giữa chúng có một hiệu điện thế. 
e) là giá trị của hiệu điện thế giữa hai cực 
của nó khi chưa mắc vào mạch. 


28.15. Cho mạch điện có sơ đồ như trong hình 26.6. 
a) Hãy cho biết vôn kế đo hiệu điện thế nào 
trong trường hợp công tác K mở và trong 
trường hợp công tắc K đóng. 
b) So sánh số chỉ của vôn kế trong hai 
trường hợp ở câu a trên đây. 


Hình 26. 


2.16. Trên một bóng đèn có ghi 6V. Khi đặt vào hai đầu bóng đèn này hiệu điện 
thế U¡ = 4V thì dòng điện chạy qua đèn có cường độ ï¡, khi đặt hiệu điện thế 
Ú; = 5V thì dòng điện chạy qua đèn có cường độ l¿. 
a) Hãy so sánh ], và I;. Giải thích vì sao có thể so sánh kết quả như vậy. 


b) Phải đặt vào hai đầu bóng đèn một hiệu điện thế là bao nhiêu thì đèn 
sáng bìni: thường ? Vì sao ? 


€7 


BÀIZ7 
THỰC HÀNH : Ð0 CƯỜNG BỘ DÙNE BIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ 
BỐI Vi B0ẠN MẠCH NỮI TIẾP. 


?T.1. Các nguồn điện, các công tắc, các bóng đèn, các ampe kế và các đây dẫn là 
như nhau trong các mạch điện có sơ đồ dưới đây (hình 27.1). Hãy so sánh số 
chỉ của ampe kế trong các sơ đồ này. 


Hình 27.1 


27.2. Hai bóng đèn ở sơ đồ nào trong hình 27.2, không mắc nối tiếp với nhau ? 


21.3. 


ÈT.R. 


68 


, J2 † 


A. 
Hình 27.2 


Trong mạch điện có sơ đồ như hình 27.3, ampe 
kế A; có số chỉ 0,35A. Hãy cho biết : 


a) Số chỉ của ampe kế A¿. 
b) Cường độ dòng điện qua các bóng đèn Ð, và Ð;. Hình 27.3 
Cho mạch điện có sơ đồ như hình 27.4. 1= 
a) Biết các hiệu điện thế U;; = 2,4V ; U›¿ = 2,5V. 
Hãy tính U,+. 
b) Biết U¡; = 11,2V ; U¡; = 5.8V. Hãy tính U¿¿. 
c) Biết U›; = 11,5V ; U,; = 23,2V. Hãy tính U;¿. : : 


Hình 27_4 


&T.5. Hai bóng đèn trong sơ đồ mạch điện nào dưới đây Tng 27.5) không mắc 
nối tiếp với nhau 2 


SE 


2†T.B. Cho mạch điện có sơ đồ như trên hình 27.6. Câu phát biểu nào dưới đây là 
đúng đối với hai bóng đèn được mắc trong mạch điện này ? 

A. Cường độ dòng điện chạy qua đèn Ð lớn hơn cường độ dòng điện chạy 
qua đèn Ð; vì đèn Ð¡, được mắc ở gần cực dương của nguồn điện hơn và 
do đó dòng điện chạy tới đèn này trước. 

B. Cường độ dòng điện chạy qua hai đèn có thể khác nhau tuỳ theo loại dây 
nối tới mỗi cực của nguồn điện là như nhau hay khác nhau. 

C. Cường độ dòng điện chạy qua đèn Ð; lớn hơn cường độ dòng điện chạy 
qua đèn Ð, vì đèn Ð; được mắc ở gần cực âm và do đó có nhiều êlectrôn 
chạy tới hơn. 

D. Cường độ dòng điện chạy qua hai đèn là như nhau. 

ZT.1. Đối với đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp, 
thì hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch có mối 
quan hệ nào dưới đây ? 

A. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng 
tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn. 

B. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch nhỏ Hình 27.6 
hơn tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn. 

C. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng hiệu điện thế trên mỗi đèn. 

D. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch lớn hơn tổng các hiệu điện thế trên 
mỗi đèn. 

Z7.8. Trong mạch điện có sơ đồ như trên hình 27.7, 
các ampe kế có số chỉ được ghi tương ứng 
trên hình vẽ là l¿, lạ, lạ. Giữa các số chỉ này 
có mối quan hệ nào dưới đây ? 

A.I>b>h B.I,<l;< HH. 

C.1=l,=li, D.I=ly#l ˆ Hình 27.7 


Hình 27.5 


69 


27.8. Cho mạch điện có sơ đồ như trên hình 27.8. 


Cường độ dòng điện chạy qua ba bóng đèn có 

mối quan hệ nào đưới đây 2 

A. Cường độ dòng điện chạy qua đèn Ð, lớn 
hơn so với dòng điện chạy qua đèn Ða. 

B. Cường độ dòng điện qua đèn Ð;, bằng tổng 
cường độ dòng điện qua đèn Ð; và Ð-. 

C. Cường độ đồng điện qua đèn Ð; bằng trung 
bình cộng của cường độ dòng điện qua đèn 
Đị và Ðạ. 

D. Cường độ dòng điện qua ba đèn bằng nhau. 


Z7.18. Cho mạch điện có sơ đồ như hình 27.9, trong 


đó ampe kế có số chỉ 0,35A, hiệu điện thế giữa 

hai đầu đèn Ð, là U¡; = 3,2V và hiệu điện thế 

giữa hai đầu đèn Ð; là U;; = 2,8V. Hãy : 

a) Cho biết cường độ dòng điện đi qua đèn Ðy 
và đi qua đèn Ð; là bao nhiêu ? 

b) Tính hiệu điện thế U¡; giữa hai đầu ngoài 
cùng của hai đèn Ð\ và Ð¿. 


ZT.1†, Cho mạch điện có sơ đồ như trên hình 27.10. 


70 


Khi công tắc K đóng, ampe kế có số chỉ là 
1= 0/25A ; vôn kế V có số chỉ U = 5,8V ; 
vôn kế Vị có số chỉ U, = 2,8V. 

a) Tính cường độ đồng điện I;, l;¿ tương ứng 
chạy qua các bóng đèn Ðy và Ð¿. 

b) Tính hiệu điện thế U;¿ giữa hai đầu bóng 
đèn Ð›. 

c) Độ sáng của các đèn sẽ thay đổi như thế 
nào nếu thay nguồn điện đã cho bằng một 
nguồn điện khác sao cho số chỉ của vôn kế 
Ÿlà6V? 


Hinh 2/8 


Hình 27.9 


?T.12. Cho mạch điện có sơ đồ như trên hình 
27.11, trong đó vôn kế V có số chỉ 6,2V ; 
vôn kế Ÿ, cớ số chỉ 3,2V. Hãy tính hiệu, 
điện thế giữa hai đầu mỗi bóng đèn Ð, 
và Ð;. 


#1.13. Cho mạch điện có sơ đồ như trên hình 
27.12, trang đó vôn kế V có số chỉ 5,§V ; 
'vôn kế Vị có số chỉ 3,0V. Hãy tính hiệu 
điện thế giữa hại đầu môi bóng đèn Ð; 
và Đẹ, pc 


Zï.1ä. Cho mạch điện có sơ đồ như hình 27.13, 
trong đó nguồn điện có hiệu điện thế 
là 3V, 
a) Khi công tác K mở, các vôn kế VỀ 
và V¡ có số chỉ Ưạ và U„ tương ứng 
là bao nhiêu ? 
b) Khi công tắc K đóng, vôn kế V chỉ 
- Uạ=2,5V, vôn kế Vị chỉ Uj¿= 15V.  “ 
Tính số chỉ Uz„ của vón kế Vạ Khi đó. Hình 27.13 


Bài 28 


THỰP HÀNH : 0Ũ HIỆU BIỆN THẾ VÀ CƯỜNG BỘ DÙNG BIỆN 
ĐỐI VỚI B0ẠN MẠCH S0NG S0N6 


28.1. Có các mạch điện với sơ đồ như hình 28.1, hãy cho biết trong những sơ đồ 


A) 


28.2. 


28.3. Cho mạch điện có sơ đồ như hình 28.2. Hỏi 


28.Ä. 


z2 


nào hai bóng đèn được mắc song song. 


+ - 
+ - 
EiEÈ 
c) đ) ©) 


Hình 28.1 


Chỉ xét các sơ đồ ở hình 28.1, trong đó hai bóng đèn được mắc song song. 

Hãy : 

a) Ghi chữ M, N cho hai điểm nối chung của hai bóng đèn. 

b) Ghi chữ I cho đồng điện chạy trong mạch chính và kí hiệu bằng mũi tên 
chỉ chiều của đòng điện này. 

c) Ghi chữ l¿, I; cho dòng điện chạy trong các mạch rẽ và kí hiệu bằng các 
mũi tên chỉ chiều của các dòng điện này. 


phải đóng hay ngất các công tắc như thế 
nào để : 

a) Chỉ có đèn Ð, sáng. 

b) Chỉ có đèn Ð; sáng. 

c) Cả hai đèn Ð; và Ð; đều sáng. Hình 28.2 


Có 3 nguồn điện loại 12V, 6V, 3V và hai bóng đèn cùng loại đều ghi 
6V. Hỏi có thể mắc song song hai bóng đèn này rồi mắc thành mạch 
kín với nguồn điện nào trên đây để hai bóng đèn này sáng bình thường ? 
Vì sao ? 


28.5. Trên hầu hết các bóng đèn, quạt điện và các dụng cụ điện được sử dụng trong 
các gia đình đều có ghi 220V. Hỏi : 
4a) Khi các dụng cụ này hoạt động bình thường thì hiệu điện thế giữa hai 
đầu mỗi dụng cụ là bao nhiêu ? 
b) Các dụng cụ này được mắc nối tiếp hay song song ở mạng điện gia đình, 
biết rằng hiệu điện thế của mạng điện này là 220V. 
28.8. Hai bóng đèn trong các mạch điện có sơ đồ nào dưới đây (hình 28.3) không 
mắc song song với nhau ?' 


- Hình 28.3 


?8.J. Đối với đoạn mạch gồm hai bóng đèo mắc song song, thì giữa cường độ 
dòng điện mạch chính và các mạch rẽ có mối quan hệ nào dưới đây ? 
A. Cường độ dòng điện mạch chính nhỏ hơn tổng các cường độ dòng điện: 
mạch rẽ. 
-B. Cường độ đòng điện mạch chính bằng tổng các cường độ dòng điện 
mạch rẽ. 
C. Cường độ dòng điện mạch chính bằng cường độ đòng điện qua mỗi 
mạch rẽ. 
D. Cường độ dòng điện mạch chính lớn hơn tổng các cường độ dòng điện 
mạch rẽ. 
28.. Để đo hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch phải mắc vôn kế theo cách nào 
"_ dưới đây ? 
A. Mắc vôn kế song song với đoạn mạch sao cho chốt âm của nó được mắc 
vẻ phía cực dương của nguồn điện. 
B. Mắc vón kế nối tiếp với đoạn mạch sao cho chốt dương của nó được mắc 
về phía cực dương của nguồn điện. 
C. Mắc vôn kế song song với đoạn mạch sao cho chốt đươag của nó được 
mắc về phía cực dương của nguồn điện. 
D. Mắc vôn kế nối tiếp với đoạn mạch sao cho chốt đương của nó được mắc 
về phía cực âm của nguồn điện. 


Wc) 


28.8. Có hai bóng đèn Ð; và Ð; giống nhau cùng ghi 3V được mắc song song vào 


mạch với nguồn điện gồm 2 pin mắc nối tiếp, mỗi pin có ghi 1,5V. Nếu tháo 
bỏ bớt đèn Ð; đi thì đèn Ð; còn lại sẽ có độ sáng thay đổi như thế nào ? 


-_ A-Đèn Ð; vẫn sáng bình thường như trước. 


B. Đèn Ð, sáng yếu hơn so với trước. ˆ 
C. Đèn Ð, không sáng. 


- Ð. Đèn Ð, sáng mạnh hơn so với trước. 


28.18. Có một nguồn điện 6V, một bóng đèn Ð, có ghi óV và một bóng đèn Ð; có 


28.11. 


ghỉ 12V. Có thể mắc hai bóng đèn này vào nguồn điện đã cho như thế nào 

để cả hai bóng đèn đồng thời sáng bình thường ? 

A. Mắc nối tiếp hai bóng đèn này vào nguồn điện đã cho. 

B. Mắc song sơng hai bóng đèn này vào nguồn điện đã cho. 

C. Mắc nối tiếp đèn Ð; với nguồn điện thành một đoạn mạch rồi mắc đèn. 
Ð; song song với đoạn mạch này. 

D. Không có cách mắc nào. 


Các bóng đèn dùng trong gia đình được mắc sơng sơng là vì lí do nào dưới đây ? 

A. Để các đèn luôn sáng bình thường. 

B. Để dễ đàng mắc mạch điện hơn. 

C. Để khi một bóng đèn hỏng (đứt day tóc) thì các bóng đèn còn lại vẫn 
sáng bình thường. 

D. Để có thể trang trí các phòng ở đẹp hơn bằng các mạch điện với các 
bóng đèn. ẫ 


29.12. Ghép môi đoạn câu ở cột bên trái với một đoạn câu ở cột bên phải để thành 


74 


một câu hoàn chỉnh có nội dung đúng. 


1, Luôn có hiệu điện thế giữa . a) hai đầu bóng đèn để riêng, chưa 
mắc vào mạch. 
2. Khi có hiệu điện thế giữa b) hai đâu các bóng đèn mắc song 
song với nhau. _ 
3. Không có hiệu điện thế piữa c) hai đầư bóng đèn thì có dòng điện 
sỐ chạy qua. 
4. Có hiệu điện thế bằng nhau giữa  đ) hai đầu các bóng đèn mác nối tiếp 
với nhau. 


e) hai cực của nguồn điện. 


28.13. Ghép mỗi đoạn câu ở cột bên trái với một đoạn câu ở cột bên phải để thành 


một câu hoàn chỉnh có nội dung đúng. 

I. Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn 
chưa mắc vào mạch 

2. Hiệu điện thế giữa hai cực của 
nguồn điện 

3. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn 
mạch Èồm hai bóng đèn mắc song 
song đang sáng _ 

4. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn 
mạch gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp 
đang sáng 


a) luôn bằng hiệu điện thể giữa 
hai đầu mỗi bóng đèn. 


b) luôn bằng 0. 


c) luôn nhỏ hờn hiệu điện thế 
giữa hai đầu mỗi bóng đèn. 


đ) luôn khác 0. 


e) luôn lớn hơn hiệu điện thế 
giữa hái đầu mỗi bóng đèn. 


28.18. Ghép mỗi đoạn câu ở cột bên trái với một đoạn câu ở cột bên phải để thành 


một câu hoàn chỉnh có nội dung đúng. 


1. Nếu bai bóng đèn giống nhau a) thì cá hai đền đểu sáng bình 


đều có ghi 3V và được mắc nối 
tiếp vào hiệu điện thế 5V 


thường. , 


2. Nếu hai bóng đèn giống nhau b) thì hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi 


đều có ghi 3V và được mắc song 
song vào hiệu điện thế 5V 


đèn là như nhau và một trong hai 
đèn sáng bình thường. 


3. Nếu hai bóng đèn có ghi 3V và c) thì dòng điện chạy qua hai đèn có 


6V, được mắc song song vào 
hiệu điện thế 3V 


cùng cường độ và cả hai đèn sáng 
dưới mức bình thường. 


4. Nếu bai bóng đèn giống nhau d) thì cả hai đèn sáng quá mức bình 


đều có ghi 3V và được mắc nối thường. 
tiếp vào hiệu điện thế 6V 
28.15. Nguồn điện trong mạch điện có sơ đồ như .. 
hình 28.4 là một pin còn mới có ghi 1,5 V, 
a) Hỏi vôn kế có số chỉ là bao nhiêu ? Vì sao ? 


Hình 28.4 
75 


b) Để đo hiệu điện thế giữa hai đầu một 
đoạn mạch thì phải mắc vôn kế nối tiếp 
hay song song với đoạn mạch đó ? Khi 
đó chốt (+) hay chốt (—) của vôn kế phải 
được mắc về phía nào ? 


28.16. Trong mạch điện có sơ đồ như hình 28.5, 
ampe kế có số chỉ I = 0,54A. Biết cường độ 
dòng điện đi qua đèn Ð; lớn gấp hai lần 
cường độ đòng điện đi qua đèn Ð-. 

a) Hãy tính cường độ dòng điện l¡ và l; 
tương ứng đi qua các đèn Ð; và Ð,. 

b) Hãy so sánh hiệu điện thế giữa hai đầu 
các đèn Ð; và Ð¿. 


28.17. Một đèn để bàn và một quạt điện đều có 
ghi 220V. 

a) Khi mắc đèn và quạt này vào cùng một ổ 
lấy điện ở gia đình, thì chúng được mắc 
với nhau như thế nào ? 

b) Hiệu điện thế giữa hai lỗ của ổ lấy điện 
phải có giá trị là bao nhiêu để đèn và 
quạt hoạt động bình thường khi mắc 
chúng như trên 7 


28.18. Cho mạch điện có sơ đồ như hình 28.6. - 

a) Biết hiệu điện thế giữa hai đâu đèn Ð; là 
U¿ = 2,8V, hãy cho biết hiệu điện thế U; 
giữa hai đầu đèn Ð¿. 

b) Biết cường độ đòng điện chạy qua nguồn 
điện là I = 0,45A và chạy qua đèn Ð; là 
l; = 0,22A. Tính cường độ dòng điện Ï¡ 
chạy qua đèn Ð\. 


` 76 


Hình 28.5 


Hình 28.6 


28.18. Trong mạch điện có sơ đồ như hình 28.7, 
hai bóng đèn là giống nhau. : 
a) Cân dùng mấy ampe kế để có thể đo Đ, 
đồng thời cường độ dòng điện chạy qua 
mạch chính và qua mỗi bóng đèn ĐÐ\, 
Ð; ? Vẽ sơ đồ mắc các ampe kế này. 
b) Cần dùng mấy vôn kế để đo đồng thời 
hiệu điện thế ở hai đầu mỗi bóng đèn Ð, 
và Ð, ? Vẽ sơ đồ mắc các vôn kế này. 


Hình 28.7 


28.20. Cho mạch điện có sơ đồ như hình 28.8, 
trong đó vôn kế chỉ U = 3V, ampe kế A chỉ 
I=0,6A, ampe kế A¿ chỉ I, = 0,32A. 

a) Tìm số chỉ l; của ampe kế A;. 

b) Tìm hiệu điện thế U;, U; tương ứng ở 
hai đầu mỗi bóng đèn. 

c) Nếu đèn Ð, bị hỏng thì ampe kế Á chỉ 
0,38A. Hỏi khi đó số chỉ của ampe kế 
A; là bao nhiêu ? 


Hình 28.8 


7⁄7 


Bài 29 
AN TDÀN KHI SỬ DỤNG BIỆN 


28.1. Cau phát biểu nào sau đây là đúng 2 ˆ 


Khi làm thí nghiệm với hiệu điện thế dưới 40V thì 

4. dòng điện không khi nào đi qua cơ thể người. 

B. dòng điện có thể đi qua cơ thể người nhưng không gây nguy hiểm. 
C. đồng điện có thể đi qua cơ thể người và gây nguy hiểm. 


z 


29.2. Kẻ đoạn thẳng nối một điểm ở cột bên trái với một điểm thích hợp ở cột bên 


phải trong khung dưới đây : 
Cường độ dòng điện qua cơ thế người Tác dụng sinh lí 
Trên 25mA ° e Co giật các cơ 
Trên J0mA  s e Làm tổn thương tìm 


Trên 10mA ° «e Làm tim ngừng đập 


28.3. Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi nào ? 


A. Mạch điện có dây dẫn ngắn. 

B. Mạch điện dùng pin hay acquy để thấp dăng đèn. - 

C. Mạch điện không có cầu chì. 

D. Mạch điện bị nối tắt bằng dây đồng giữa hai cực của nguồn điện. 


29.8. Những việc làm nào đưới đây đảm bảo an toàn đối với học sinh khi sử 


78 


dụng điện ? 

a) Phơi quần áo lên dây điện. 

b) Làm thí nghiệm với đây dẫn có vỏ bọc cách điện. 
c) Lắp cầu chì phù hợp cho mỗi thiết bị điện. 

đ) Tự mình sửa chữa mạng điện gia đình. 

e) Làm thí nghiệm với pin hoặc acquy. 

Ð Chơi thả diều gần đường dây tải điện. 


29.8. Dòng điện đi qua cơ thể người có thể gây ra tác dụng nào dưới đây ? 
A. Chỉ tác dụng lên hệ thần kinh làm cơ thể bị tê liệt. 
B. Chỉ tác dụng lên hệ cơ làm cơ thể bị co rút, làm tin ngừng đạp. 
C. Chỉ tác dụng lên hệ hô hấp làm ngừng thở. 
D. Cả ba tác dụng trên đây. 


29.8. Công việc nào dưới đay không đảm bảo an toàn khi sử dụng điện ? 
A. Sử dụng các nguồn điện có hiệu điện thế dưới 40V để làm thí nghiệm. 
B. Tự sửa chữa các thiết bị điện được dùng với mạng điện dân dụng. 
C. Sử dụng các dây dẫn, các dụng cụ sửa chữa điện có vỏ bọc cách điện và 
sử dụng các vật lót cách điện. . 
D. Tuyệt đối không để dòng điện có cường độ trên ?0mA đi qua cơ thể người. 


28.7. Trên một cầu chì có ghi 1A. Con số này có ý nghĩa gì ? 
A. Có ý nghĩa là cường độ dòng điện đi qua cầu chì này từ IA trở lên thì cầu 
chỉ sẽ đứt. 
B. Có nghĩa là cường độ dòng điện đi qua cầu chì này luôn lớn hơn 1A. 
C. Có nghĩa là cường độ dòng điện đi qua câu chì này luôn bằng 1A. 
D. Có nghĩa là cường độ dòng điện đi qua cầu chì này luôn nhỏ hơn 1A. 


29.8. Cần phải chú ý điều nào dưới đây khi sử dụng cầu chì ? 
A. Phải mắc thật gần dụng cụ hay thiết bị mà nó cần bảo vệ. 
B. Luôn chọn dây chì thật mảnh (nhỏ) để nó dễ nóng chảy. 
€. Luôn chọn đây chì lớn (to) để cầu chì bẻn chắc. 
D. Luôn chọn dây chì phù hợp đối với mỗi thiết bị hay dụng cụ điện mà nó 
cần bảo vệ. 


28.8. Cách làm nào dưới đây không đảm bảo an toàn khi sử dụng điện ? 
A. Mắc cầu chì phù hợp với dụng cụ hay thiết bị sử dụng điện. 
B. Ngắt công tắc hay cầu đao điện khi có sự cố về điện. 
C. Phơi quần áo trên dây điện. : 
D. Lâm thí nghiệm với các nguồn điện có hiệu điện thế dưới 40V. 


29.10. Vì tí đo nào dưới đây mà các dụng cụ được dùng để sửa chữa điện như kìm, 
tuavit ... đều có cần được bọc nhựa hay cao su ? 


A. Cao su, nhựa làm cho tay cầm không bị nóng. 


B. Cao su, nhựa đều là chất cách điện nên tránh không cho đòng điện truyền 
vào cơ thể người. 


C. Cao su, nhựa làm cho tay ta không bị đồng điện hút vào. 
D. Cao su, nhựa giúp cho tay ta cầm các dụng cụ này chắc hơn, không bị tuột. 


29.11. Ghép mỗi đoạn câu ở cột bên trái với một đoạn câu ở cột bên phải để thành 
một câu hoàn chính có nội dung đúng. 


1. Dòng điện có thể chạy qua cơ thể người a) dùng các đoạn dây đồng 


nhưng không gây nguy hiểm khí ngắn để mắc mạch điện kín. 
2. Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi b) đồng điện đó có cường độ 
l trên 7mA. 
3. Tạo điều kiện để sử dụng điện an c) làm thí nghiệm với hiệu điện 
toàn khi : thế dưới 40V. 
4. Dòng điện chạy qua cơ thể người và đ) nối trực tiếp hai cực của 
làm tim ngừng đập khi - nguồn điện bằng đoạn dây 
ộ đồng ngắn. 


e)-lấp cầu chì phù hợp cho mỗi 
thiết bị hoặc dụng cụ điện. 


28.12. Giải thích vì sao để đảm bảo an toàn khí sử dụng điện, người ta phải mắc 
cầu chì thích hợp cho mỗi thiết bị hoặc dụng cụ điện trong mạch. 


28.18. Vì sao không được phơi khăn mặt hay quần áo ướt lên dây điện 2 


28.18. Vì sao khi thấy một người bị điện giật thì không được đến cầm tay người đó 
để kéo người đó ra khỏi đây điện 2 


80 


HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP SỐ 


BÀI 1 


1.18. Nếu đúng như bạn Hoa nói thì khi ta mở mắt là có ánh sáng phát ra từ mắt 
chiếu lên trang sách và ta nhìn thấy trang sách dù tắt đèn. Hãy thử tắt đèn 
xem thấy có đúng như bạn Hoa nói không, 


1.15. Hãy tìm cách đảm bảo không cho có ánh sáng từ bất cứ nơi nào trong phòng 
chiếu lên điểm sáng trên bàn. Nếu ta vẫn nhìn thấy điểm sáng thì đó là 
nguồn sáng. Ví dụ như đùng một hộp cactông không đáy, phía trên có khoét 
một lỗ nhỏ, úp lên điểm sáng. Nếu nhìn qua lỗ nhỏ vẫn thấy điểm sáng, thì 
điểm đó là nguồn sáng. 


BÀI 2 


2.11. Đặt mắt ở một đầu thước, đầu kia của thước hướng về một nguồn sáng, nhìn 
dọc theo thước. Điều chỉnh hướng của thước sao cho điểm đầu của cạnh 
thước ở phía mắt che khuất điểm ở đầu kia của cạnh thước. Nếu tất cả các 
điểm trên cạnh thước cũng đều bị che khuất thì cạnh thước thẳng. Lí do là vì 
tia sáng phát ra từ nguồn đi theo một đường thẳng, bị đầu thước gần nguồn 
chặn lại nên không đến được các điểm khác cùng nằm trên đường thẳng ấy 
trên cạnh thước để đến mắt. 


BÀI 3 


đ.12. Đèn điện dây tóc là một nguồn sáng hẹp. Do đó, vùng bớng nửa tối rất hẹp ở 
xung quanh vùng bóng tối. Bởi thế ở phía sau bàn tay ta nhìn thấy chủ yếu là 
vùng bóng tối rõ nét, còn vùng bóng nửa tối ở xung quanh không đáng kể. 
Đèn ống là nguồn sáng rộng, do đó vùng bóng tối ở sau bàn tay hầu như 


không đáng kể, phần lớn là vùng bóng nửa tốt ở xung quanh, nên bóng bàn 
tay bị nhoè. 


81 


BÀI 4 
8.12. Tại I, theo định luật phản xa, ta có : 
SIN = ÑIK = 309 
Vậy  KIO=90°—300° =60° 
Tại K, theo định luật phản xạ ta có : 
IKP = PKR 
Trong tam giác vuông IKH, ta có : 
IKH = 90° - HIK = 90° - 2(IN) 


= 902 -2,30° = 30° Hinh 4.16 
Vậy ÍKP= ziKN =15 
Do đó : 


ÍKO = 90% - ÍKP = 909 — 159 = 759 
Trong tam giác IKO, ta có ; 


IOR = œ = 1809 - IKÔ ~ KIÖ 
= 1800 - 759 — 609 = 450, 


BÀI 5 : 

9.7. Muốn cho ảnh của.hai quả cầu che lấp 
nhau thì hai tia tới xuất phát từ hai 
điểm sáng A, B phải cho hai tia phản 
xạ trùng lên nhau. Như vậy hai tia tới 
cũng phải trùng lên nhau. Hai tia tới - 
duy nhất có thể trùng lên nhau là hai 
tia nằm trên đường thắng AB, cắt mặt 
gương ở ï (hình 5.1G). 

Áp dụng định luật phần xạ ánh sáng ở Ï B 

(¡ = r), ta vẽ được tỉa phân xạ chung TR. it 

Để mắt trên đường truyền của IR, ta sẽ 

nhìn thấy ảnh của quả cầu này che khuất I 

ảnh của quả cầu kia. Hình 5.1G 


82 


lộn ngược so với vật, có nghĩa là AB và 
A'E cùng nằm trên một đường thẳng. 


Các tia tới xuất phát từ A và B vuông góc 6B-* I b 


với mặt gương (góc tới ¡ = 0”) sẽ cho hai ' 


5.8. Ảnh A'BE của vật AB qua gương phẳng Í 
B 


tia phản xạ đi qua A' và B có póc phản _—_ ‡B 
xạ =i = 0” và cũng vuông góc vớimặt . . Đã 
gương (hình 5.2G). Do đó AB và A'E ạ 
đều nằm trên đường thẳng AI vuông góc Hình Š.26 


với gương. Có nghĩa là phải đặt vật ÁR 
vuông góc với mặt gương. 


5.08. Áp dụng tính chất của ảnh của một điểm 


sáng tạo bởi gương phẳng (cách gương JSC 
một khoảng bằng khoảng cách từ vật đến - AT. ¬-.. 


gương), ta lần lượt vẽ ảnh của từng điểm 

trên chữ ÁT, ta thu được ảnh là chữ TÀ 

(hình 5.3Ó). 

Hình 5.3G 

9.10. Khi gương ở vị trí OM thì cho ảnh của S 

là S, ta có SI = IS' và hai góc bằng nhau 

SOI = IOS'. 

Cũng như thế, khi gương quay quanh: 

điểm O đến vị trí OM' (hình 5.4G) cho 


ảnh S", ta có : 
SK=KS" +. 
và SOK = KOS" 


Như vậy, khi gương quay được một póc 
œ = MOM:' thì ảnh quay được một góc 


B=SOS". 
"Trên hình vẽ ta có : 


Hình 5.4G 


ðB = § 0S" = §'OK + KOS" 
S'OK = MOM:' - ÍOS' = œ - ÍOS' = œ - ÍOS 
Do đó : B=œ- ÏOS + KOS" 
=œ+(KOS _ ÍÖ§) = aœ + œ = 2œ 


83 


§.11. 


« 


B = 2œ. 


Vậy khi gương quay được một gốc œ thì đường nối ảnh với O quay được một 
góc j = 2œ. Vì OS = OS = OS” nên ảnh di chuyển trên một cung tròn có bán 


kính OS = O5. 


a) M' là ảnh của mắt M cho bởi gương 
GI (hình 5.5G). Trong các tia sáng đi từ 
tường tới gương, hai tia ngoài cùng cho 
tia phản xạ lọt vào mắt là GM và FM, ứng 
với hai tia tới là PG và QI. Hai tia tới PG 
và QI đều có đường kéo dài đi qua M'. 


Cách vẽ PQ như sau : Đầu tiên vẽ ảnh M' 
của M (MM' L GI và MỸH = MH), sau 
đó nối MG và kéo dài cắt tường ở P và 
MÌI cắt tường ở Q. PQ là khoảng tường 
quan sát được trong gương. 

b) Nếu người tiến lại gần gương thì ảnh 
M' cũng tiến lại gần gương, góc GMI to 
ra nên khoảng PỢ cũng to ra hơn. 


§.12. a) Muốn nhìn thấy ảnh S của S thì mắt 


phải đặt trong chùm tỉa phản xạ. Hai tia 
phản xạ ngóài cùng trên gương ứng với hai 
tia tới ngoài cùng trên gương là,SI và ŠK 
(hình 5.6G). 

b) Nếu đưa S lại gần gương hơn thì ảnh S 
cũng ở gần gương hơn, góc ÍS'K sẽ tăng 
lên và khoảng không gian cần đặt mất để 
nhìn thấy S cũng tăng lên. 


BÀI 7 


18. 


a) Muốn vẽ ảnh của S, ta vẽ hai tia tới 
xuất phát từ S, hai tia phản xạ sẽ có 
đường kéo dài gặp nhau ở ảnh S. 


Hình 5.5G 


° 


' 
.——=~ .¬ 

ù 

' 


Hình 56G 


Hình 7.16 


Vẽ ta tới SI. Áp dụng định luật phân xạ đối với pương phẳng nhỏ đặt ở I (¡ = r) 
ta có tia phản xạ IR, Vẽ tia tới SK có đường kéo dài đi qua tâm O, ta SK sẽ 
vuông góc với mặt gương tại K, góc tới bằng 0 nên góc phản xạ cũng bằng 0, 
đo đó tỉa phản xạ trùng với tĩa tới. 

Kết quả là hai tia phản xạ có đường kéo dài 
gặp nhau ở S' là ảnh của §. 


b) Vậy S' là ảnh ảo. Theo hình 7.1G, ảnh $ 
ở gần gương hơn S. 


T.1. Muốn nhìn thấy ảnh của S, mất phải nằm 
trong chùm tia phản xạ ứng với chùm tỉa tới 
xuất phát từ S. Chùm tia tới rộng nhất giới 
bạn bởi hai tia tới đến mép gương là SĨ và SK 
cho hai tia phản xạ IR¡ và KR; (hình 7.2G). 
Vậy mắt phải đặt trong khoảng không gian 
giới hạn bởi [R¡, và KR¿. 


Hình 7.26 


BÀI 10 


10.8. — Khi gảy đàn ghita, dây đàn và không khí trong hộp đàn dao động phát ra 
các "nốt nhạc”. 


— Khi thổi sáo, cột không khí trong ống sáo dao động phát ra các "nốt nhạc". 
10.4”. Dày cao su đao động phát ra “nốt nhạc” khi gảy dây đàn. 


10.5°. a) Dùng thìa gõ nhẹ vào thành các chai, chai và nước trong chai dao động 
phát ra âm. : 


b) Thổi mạnh vào miệng các chai, cột không khí trong chai dao động đã phát 
ra âm. 


BÀI H 
11.3. — Tần số dao động của âm cao lớn hơn tần số đao động của âm thấp. 
— Tần số đao động của âm ĐỒ nhỏ hơn tần số đao động của âm RÊ. 


— Tần số dao động của âm ĐỒ nhỏ hơn tần số đao động của âm ĐỐ, 
85 


11.Ä. a) Con muỗi vỗ cánh nhiều hơn con ong đất, 


b)* Tai ta chỉ nghe được những âm do vật dao động với tần số trong khoảng 
từ 20Hz đến 20 000Hz. Ï 

Vì tần số dao động của cánh chim nhỏ hơn 20Hz, nên ta không nghe được 
âm do cánh của con chim đang bay tạo ra. 


11.31. 


Gõ vào thành các chai | Thổi mạnh vào miệng các 


} ốt ñ :: Ũ : 
Di 0201,2800008 1/1800 (từ số 1 đến số 7). chai (từ số 1 đến số 7). 


2. Ghi tên nguồn âm (bộ phận | Nguồn âm là : Chai và | Nguồn âm là : Cột không 
phát ra âm) nước trong chai __ | khí trong chai 


3. Nhận xét về khối lượng của ¡ Khối lượng của nguồn | Khối lượng của nguồn âm 
nguồn âm. âm tăng dẫn giảm dần 


R l 
4. Lắng nghe và ghỉ nhận xét Độ cao của các âm phát | Độ cao của các âm phát ra 
về độ cao của các âm phát ra. | ra giảm dân tăng dần 


5. Rút ra mối liên hệ giữa khối | Trong các điều kiện khác như nhau, khối lượng của 
lượng của nguồn âm và độ nguồn âm càng lớn thì âm phát ra càng thấp, và 
cao của âm phát ra ngược lại. 


11.8°. Quan sát đàn bầu, ta thấy đàn bầu chỉ có một đây. Một đầu của dây đàn gắn 
cố định, còn đầu kia gắn với cần đàn có thể uốn được dễ dàng. Khi biểu 
diễn;:người nghệ sĩ dùng tay uốn cân đàn để thay đổi độ căng của dây đàn. 
Nhờ đó, tần số đao động của dây đàn thay đổi, Am phát ra sẽ khác nhau. 


11.18”. Khi bấm vào các phím đàn trên cùng một dây là ta đã thay đổi chiều .dài 


của dây đàn đó. Dây đàn càng ngắn, thì âm Tin ra càng cao, do đó, tần số 
đao động của đây càng cao. ` 


BÀI 12 

12.3. a) Hải đã thay đổi độ to của nốt nhạc bằng cách gảy mạnh vào dây đàn. 
b) Khi gảy mạnh dây đàn : Dao động của đây mạnh, biên độ của dây lớn. 
Khi gây nhẹ dây đàn : Dao động của dây yếu, biên độ của dây nhỏ. 
c) Khi chơi nốt cao : Dao động của sợi dây đàn ghita nhanh. 
Khi chơi nốt thấp : Dao động của sợi dây đàn ghira chậm. 

86 


12.8. Muốn cho kèn lá chuối phát ra tiếng to, em phải thổi mạnh, vì khi đó đầu bẹp 
của kèn dao động với biên độ lớn và tiếng kèn phát ra to. 


12.5. Thối sáo càng mạnh, thì âm phát ra càng to. 


BÀI 13 
18.2. Vì cá nghe được tiếng chân người được truyền qua môi trường đất, rồi nước. 


18.3. Vận tốc truyền âm trong không khí là 340m/s, trong khi đó vận tốc truyền 
ánh sáng trong không khí là 300 000km/s, chính vì vậy ta thấy tia chớp trước 
khi ta nghe thấy tiếng sét. 


13.Ä“. 1km. 
13.5. Qua môi trường khí, rắn. 


18.11”. Sở đí am truyền được trong chất khí, lỏng, rắn vì khi nguồn âm dao động, 
__ nó làm cho các hạt cấu tạo nên chất khí, chất lỏng hay chất rắn ở gần nó 
cũng dao động theo. Dao động của các hạt này lại truyền cho các hạt bên 
cạnh, cứ như thế, àm truyền đến tai ta làm cho màng nhĩ dao động, nên ta 

nghe được âm. 


Trong chân không không có các hạt vật chất, vì vậy nó không có gì để có thể 
đao động được, nên chân không không truyền được âm. 


BÀI 14 


14.3. Khi nói chuyện với nhau ở gần mặt ao, hồ, ngoài âm nghe trực tiếp, còn có 
âm phản xạ từ mặt nước, nên ta nghe rất rõ. 


13.4". Trong bể nước có nắp đậy : âm phản xa nhiều lần rồi mới đến tái ta, nên đủ thời 
gian để tai phân biệt được nó với âm trực tiếp, nên ta nghe thấy tiếng vang. 
Trong bể nước không có nắp đậy, âm phản xạ từ mặt nước, thành bể một: 
phần không đến tai ta, một phần đến tai ta gần như cùng một lúc với âm phát 
ra, nên ta không nghe thấy tiếng vang. l 


18.8. Có trường hợp âm phản xạ có lợi, có trường hợp âm phản xạ có hại. HS tự 
nêu ví dụ. 


87 


14.9. Để có tiếng vàng trong không khí, thì thời gian kể từ khi âm phát ra đến khi 
nhận được âm phản xạ tối thiểu phải bằng PP s. Trong khoảng thời gian s S, 
âm đi được một quãng đường là : 

P s x 340m/s = 22,7m 
Vậy, để nghe được tiếng vang tiếng nói của mình, phải đứng cách núi ít nhất : 
22.7m : 2= II,35m 


18.12. Có thể làm thêm tấm xốp dưới mái tôn để tấm xốp hấp thụ bớt tiếng ồn. 


BÀI 15 


15.5. Lời khuyên là : Yêu cầu xưởng rèn và nhà hàng karaôkê không làm việc 
trong giờ nghỉ, nhà hàng phải có phòng cách âm, đóng cửa số nhà mình 
kại,... 


15.8”. Khi áp tai vào tường, ta có thể nghe được tiếng cười nói ở phòng bên cạnh, 
vì âm truyền trực tiếp qua vật rắn. Khi để tai tự do trong không khí, thì 
tường đóng vai trò vật cách âm, nên ta không nghe thấy tiếng cười nói ở 
phòng bên cạnh. 


BÀI 26 


26.15. b) Số chỉ của vôn kế trong trường hợp công tác K đóng (hiệu điện thế giữa 
hai đầu bóng đèn) nhỏ hơn số chỉ của vôn kế này trong trường hợp công tác 
K mở (hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện để hở). 


28.18. a) l < l; l 
b) Phải đặt vào hai đầu bóng đèn hiệu điện thế U = 6V. 


BÀI 27 
27.3. a) Ampe kế A› có số chỉ là 035A, 
b) Cường độ dòng điện chạy qua các bóng đèn Ðy và Ð› là 0,35A. 
2T.R. a) U¡: = 4,9V, 
b) Uạa = 5,4V. 
©) U¡;= 117V, 
88 


#7.1. a) Cường độ dòng điện đi qua đèn ĐÐy và đi qua đèn Ð› là 0,35A. 
b) Hiệu điện thế U; giữa hai đầu ngoài cùng của hai đèn Ðị và Ð; là : 
na = 6.0V. 
27.11. a) Cường độ dòng điện chạy qua các bóng đèn ĐÐ\ và Ð; là 025A. 
b) Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn Ð› là U› = 3.0V. 
c) Ca hai bóng đèn sẽ sáng hơn. 
2T.12.— Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn Ð; là U, = 3,2V. 
— Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn Ð; là U; = 3,0V. 
27.13.— Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn Ð, là Ủ¡ = 3,0V. 
— Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn ĐÐ» là Ủ; = 2.8&V. 
2T.18. a) Khi công tắc K mỡ, các vôn kế V có số chỉ U,„ = 3V, 
Vôõn kế Vị có số chỉ Uim = 0. 
b) Vôn kế V› khi đó có số chỉ Ủsx là 1.0V. 


BÀI 28 


28.15. a) Vôn kế có số chỉ là I,5V (nếu pin hoàn toàn mới thì vôn kế thường có số 
chỉ lớn hơn I,SV một chút). 


Z8.18. a) Ï¡ = 0,36A ; I› = 0.18A. 
28.17. b) 220V. 


28.18. a) U› = 2.8V. 
b) Cường độ đồng điện chạy qua đèn Ð, là I, = 0.23A. 
28.20. a) Số chí của ampe kế A; là Iz = 028A. 
b)U,=Uạ=U=3V. 
€) Khi đó số chị của ampe kế Aa là 0,38A. 


89 


Bài †. 
Bài 2. 
Bài 3. 
Bài 4. 
Bài 5. 
Bài 7. 
Bài Š. 


Bài 10. 
Bài 11, 
Bài 12. 
Bài 13. 
Bài 14. 
Bài 15. 


Bài †7, 
Bài !8. 
Bài 19. 
Bài 20. 
Bài 21. 


90 


MỤC LỤC - 


Chương 1 - QUANG HỌC 
Nhận biết ánh sáng — Nguồn sáng và vật sáng 
Sự truyền ánh sáng 
Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng 
Định luật phản xạ ánh sáng 
Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng 
Gương cầu lồi 
Gương cầu lõm 


Chương 2- ÂM HỌC 
Nguồn âm 
Độ cao của âm 
Độ to của âm 
Môi trường truyền âm 
Phản xạ âm - Tiếng vang 
Chống ô nhiễm tiếng ồn 


Chương 3— ĐIỆN HỌC . 
Sự nhiễm điện do cọ xát 
Hai loại điện tích 
Dòng điện — Nguồn điện 
Chất dẫn điện và chất cách điện — Dòng điện trong.kim loại 


Sơ đồ mạch điện — Chiểu dòng điện 


Trang 


Bài 22. Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện 
Bài 23. Tác dụng từ, tác dụng hoá học và tác dụng sinh lí của dòng điện 
Bài 24. Cường độ dòng điện 
Bài 25. Hiệu điện thế 
Bài 26. Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ đùng điện 
Bài 27. Thực hành : 
Đo cường độ đồng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp 
Bài 28. Thực hành : 
Đo hiệu điện thế và cường độ đồng điện đối với đoạn mạch song song 


Bài 29. An toàn khi sử dụng điện 


HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP SỐ 


530 
453 
56 
60 - 
ó3 


68 


72 
78 


81 


kả) 


92 


Chịu trách nhiệm xuất bản : 


` 


Biên tập lần đầu : 
Điền tập tái bản : 

Biên tập kĩ — mĩ thuật : 
Trình bày bia : 

Sửa bẩn ín : 

Chế bản : 


Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc NGÔ TRẦN ÁI 
Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng biên tập NGUYÊN QUÝ THAO 


PHÙNG THANH HUYỀN - NGUYÊN VĂN THUẬN 

ĐỒ THỊ BÍCH LIÊN 

NGUYÊN KIM TOÀN 

TẠ THANH TÙNG 

ĐỖ THỊ BÍCH LIÊN 

CÔNG TY CP THIẾT KẾ VÀ PHÁT HÀNH SÁCH GIÁO DỤC 


BÀI TẬP VẬT LÍ 7 

Mã số : 2B706T1 

In 30.000 bản (G901BT), khỗ 17 x 24 cm, tại Công tì GP in Phúc Yên. 
Số in: 172. Số xuấi bản: 01-2011/CX8/759-1232/GD. 

In xong và nộp !ưu chiều tháng 1 năm 2011. 


VƯƠNG MIỆN KIM CƯƠNG 
HUẬN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ 


SÁCH BÀI TẬP LỚP7 Ì 


1. Bài tập Ngữ văn 7 (tập một, tập hai) 
2. Bài tập Toán 7 (tập một, tập hai) 

3. Bài tập Vật lí 7 

4. Bài tập Tiếng Anh 7 

5. Bài tập Tiếng Pháp 7 

6. Bài tập Tiếng Nga 7 


Bạn đọc có thề mua sách tại ; 
8 Các Công 1y Sách - Thiết hì trưởng học ở các địa phương. 
® Công ty CP Đâu tư và Phát triển Ciiảo dục Hà Nội, 1NS7B Ciang Võ, TP. Hà Nội. 
8 Công ty CÍP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam, 21] Nguyễn Văn Cử, Quân 5. TP. HCM. 
® Công ty CP Đầu tư và Phát triển Ciảu dục Đã Nẵng, Lš Nguyễn Chỉ Thanh, TP Đã Nẵng 
hoặc các cưa hảng sách của Nha xuất bản Giáo dục Việt Nam : 
lại TP Ha Nội N2 Cing Võ, 312 Táy Sơn, 33 Trắng Tiên. 
Š Hlản Thuyền - 32E Kim Mà : 
{4 1 Nguyên Khanh Toàn , 67B ưa Hắc 
Lai EP Đã Nẵng : 7TR Pasteur., 347 Hịn Phòng 
Tại TP Hỗ Chỉ Minh — 104 Mái Thị Lưu ; 3A Định Tiên Hoàng. Quận T. 
140 Trần Bình Trong ; 33 Nguyễn Văn Cử, Quận Š 
Tại EFP" Căn Thơ %Š Hường 3l 4 
at Website hạn sách trực luyến ? wWww sich34 vn 


Wehsite; www,nxbgd.vn 


/IIÌlIU : 


Giá: 6.100đ 


